SỐNG THEO LỜI NGUYÊN 





SHOHAKU OKUMURA 





(LIVING BY VOW) 


Thuần Bạch - Huệ Thiện - Chơn Đức 
- trích dịch- 





CONTENITS 


1. Living by Vow: 
The Four Bodhisattva V{ows 


2. Awakening to Incompleteness: 


The Verse of Repentance 


3. Final Shelter: 
The Verse of the Three Refuges 


4. Cultivating the Virtuous Field: 


The Robe Chant 


5. The Meal Chants 


NỘI DUNG 


1. Sống Theo Lời Nguyện: 
Bốn Lời Nguyện Của Bồ-Tát 


2. Tỉnh Ngộ Sự Bất Toàn: 
Kệ Sám Hồi 


3. Trụ Xứ Tối Hậu: 
Tam Tự Quy Y 


4. Vun Bồi Phước Điền: 
Bài Tụng Đắp Y 


5. Bài Tụng Thọ Trai 





HỊ 
LIVING BY VOW 
E FOUR BODHI SATTVA VOWS 
^ 





Š 


Sentient beings are numberless; | vow to save them. 
Desires are inexhaustible; | vow to put an end to them. 
The dharmas are boundless; | vow to master them. 
The Buddha“s Way is unsurpassable; | vow to attain it. 


THIS VERSE, which states the four bodhisattva 
vows (shiguseigan-mon), is one of the shortest 
we recite. lt is also one of the most important and 
challenging to understand. It ¡is difficult in part 
because the meaning of vow in this verse departs from 
the usual English meaning of “solemn promise” or 
“personal commitment.” In Buddhism vow has a much 
larger and more complex meaning. To understand it 


we need to consider Japanese Buddhist culture. 


One of my experiences with the difficulties 
involved in translating from one cultural tradition to 
another took place in Kyoto, where I lived for a year in 


a Catholic convent. 


HÌ 
SỐNG THE0 LỜI NGUYỆN 
thà ‹ BỐN LỜI NGUYỆN của BỒ-TÁT 


Chúng sanh vô biên; thệ nguyện độ. 
Phiền não vô tận; thệ nguyện đoạn. 
Pháp môn vô lượng; thệ nguyện học. 
Phật Đạo vô thượng; thệ nguyện thành. 


BÀI KỆ nói lên bốn đại nguyện của Bồ-tát (7⁄ 
Hoằng Thệ Nguyện) là một trong những bài tụng 
ngăn nhất, quan trọng nhất và khó đạt ý nhất. Một 
phần khó khăn là vì ý nghĩa của /hệ nguyện trong bài 
xuất xứ từ Anh ngữ thông thường có nghĩa “lời thể 
trang nghiêm” hay là “tự cam kết.” Trong Đạo Phật 
thệ nguyện hàm ý rộng lớn và phức tạp hơn. Đề hiểu 
rõ chúng ta cần phải tìm hiểu văn hóa Phật giáo Nhật 
Bản. 

Một trong những kinh nghiệm của tôi gặp khó 
khăn trong việc chuyên ngữ từ một truyền thống văn 
hóa này sang văn hóa khác là khi ở Kyoto, tôi cư ngụ 


một năm trong một chủng viện Công giáo. 


7 


Although we were not part of the community, 
my family and | were given a small house inside the 
monastery. One day the abbess of the convent, Sister 
Cleria, visited our house. She was a very elegant old 
Woman, an American. She had been in Japan for more 
than thirty years as a missionary and spoke fluent 
Japanese. She asked me to speak on the role of prayer 
in Buddhism at a gathering of the nuns in the convent. 
Because they had been so generous to us l couldnt 
refuse. I began to think about prayer in Buddhism and 
realized that there is no prayer in Buddhism.! That was 
how lI started my talk for the Christian nuns. We don't 
have prayer in Buddhism, but vow holds the same 
importance for Buddhists as prayer for Christians. So l 
talked about the four bodhisattva vows. 


Prayer, inori in lapanese, is a Christian term 
that means communion, communication, or oneness 
with God. Today there are many Catholic priests who 


practice zazen. 


1 This does not mean Buddhists do not pray. Originally 
Buddhism did not have sacred beings to pray to; but later, in 
Mahäyäna and Vajrayäna Buddhism, buddhas, bodhisattvas, and 
some guardian gods came to be considered objects of prayer. 


8 


Mặc dầu không thuộc vào cộng đồng, gia đình 
tôi và tôi được cấp một căn nhà nhỏ bên trong chủng 
viện. Một hôm tu viện trưởng là Sơ Cleria, đến thăm 
nhà chúng tôi. Bà là một người Mỹ, đã luống tuổi và 
trông rất thanh nhã. Sơ đã sông ở Nhật trên ba mươi 
năm làm công tác truyền đạo và nói thông thạo tiếng 
Nhật. Sơ yêu cầu tôi đọc lời cầu nguyện trong Đạo 
Phật tại một buôồi họp các sơ trong tu viện. Cũng vì 
các sơ nhiệt tình quá nên tôi không thê nào từ chối. 
Tôi bắt đầu suy nghĩ về lời cầu nguyện và nhận ra là 
trong Đạo Phật không có lời cầu nguyện nào”. Vì thế 
tôi bắt đầu giải thích cho các sơ Cơ-đốc giáo răng 
Phật Giáo chúng tôi không có lời cầu nguyện, nhưng 
lời phát nguyện đối với Phật tử cũng có tầm quan 
trọng như lời cầu nguyện của tín đồ Cơ-đốc Giáo. 
Nhân đó tôi mới nói về bốn đại nguyện của Bồ-tát. 

Lời nguyện cầu, øz¡ trong tiếng Nhật là thuật 
ngữ theo Cơ-đốc giáo có nghĩa sự đồng cảm, giao 
cảm, hoặc đồng nhất với Thượng Đề. Ngày nay có 
nhiều linh mục Công Giáo tu tập tọa thiên. 


P) Điều này không có nghĩa là Phật tử không cầu nguyện. 
Khởi thủy Phật Giáo không có những thần linh để cầu nguyện; 
nhưng về sau trong Đại thừa và Kim Cang thừa, các vị Phật, Bồ- 
tát và một số thiện thần, hộ pháp đã trở thành đối tượng để cầu 
nguyện. 


Before becoming a Catholic priest, lchirö 
Okumưra (no relation to me) practiced with the famous 
Rinzai master Söen Nakagawa Roshi. Nakagawa Roshi 
encouraged him to become a Catholic priest, and 
he has continued to practice zazen. At sixty he was 
the head of a Carmelite order in Japan. He traveled 
the world giving meditation instruction to Catholic 
communities and wrote a book about meditation 
practice in the Catholic faith. The title of his book is 
Inori (Prayer). An English translation (Awakening to 


Prayer) has been published. 


Father Okumura uses an expression from the Old 
Testament, “to be quiet in front of God,” to describe 
silent siting practice. This communion with God 
without language is, he believes, the purest form of 
prayer. | think this is true in a Christian context, but 
for me, zazen is not a communication with God or 
with anything else. I don“t think of zazen as a form of 
prayer. This is a major difference between Buddhism 
and Christianity. There is no object in our zazen. We 


just sỉt. 


When I looked in a dictionary of Japanese 


Buddhist terms, there is no entry for prayer (inori). 


10 


Trước khi trở thành linh mục Công Giáo, Ichiro 
Okumura (là người không quen biết với tôi) đã 
tu thiền với thiền sư nổi tiếng của Tông Lâm Tế là 
Soen Nakagawa. Lão Sư Nakagawa đã khuyến khích 
Okumura trở thành linh mục và ông tiếp tục tu thiền. 
Ở tuổi sáu mươi ông đứng đầu dòng Cát Minh tại 
Nhật. Ông chu du khắp thế giới dạy thiền cho những 
cộng đồng Công Giáo và viết sách tu thiền trong đức 
tin Công Giáo. Quyên sách ông viết mang tên Lời 
Cầu Nguyện. Một bản dịch Anh ngữ (Tỉnh Ngộ Trong 
Cấu Nguyện) đã được xuất bản. 


Cha Okumura dùng thành ngữ từ Cựu Ước, “hãy 
trầm mặc trước Chúa,” để mô tả tọa thiền tĩnh lặng. 
Cha tin rằng sự đồng cảm với Chúa không qua ngôn 
ngữ là hình thái cầu nguyện thuần khiết nhất. Tôi 
nghĩ là đúng trong bối cảnh Cơ-đốc Giáo, nhưng đối 
với tôi, tọa thiền không phải là tương giao với Chúa 
hay bất cứ ai. Tôi không nghĩ tọa thiền là một cách 
cầu nguyện. Đây là sự khác biệt lớn giữa Phật Giáo 
và Cơ-đốc Giáo. Không có đối tượng khi tọa thiên. 
Chúng ta chỉ ngồi, thế thôi. 


Khi tìm kiếm trong từ điển Phật Giáo Nhật Bản 


tôi không thấy có chữ cầu nguyện (or). 


11 


There is a word, kitö, which can be translated 
into English as “prayer” but is actually quite different. 
Kitö ¡is a Buddhist practice of the Shingon school, 
a jJapanese Vajrayana school. In India, Vajrayana 
Buddhists adopted the practice of kitö under the 
influence of Hinduism. Hindu gods have an interesting 
habit. When priests recite special mantras and perform 
certain rituals, the gods are obliged to grant their 
requests. In Vajrayana or Shingonshu there is a similar 
practice. Believers sit in lotus posture, chant mantras, 
and enact rituals. The practitioner can then become 
one with the Buddha or bodhisattva enshrined in 
front of him and his requests will be granted. This is 
the Shingon practice of kitö. Many Japanese temples 
practice kitö to insure traffic safety, success in school 
entrance examinations, easy childbirth, recovery from 
sickness, or success in business. This is one of the 
ways Japanese Buddhist temples make money. Sötö 


temples are no exception. 


Originally, Buddhism had no such practice. From 
the beginning, however, especially in Mahayana 


Buddhism, vow is essential for all bodhisattvas. 


12 


Có chữ #¿ö, có thể dịch sang Anh ngữ là “cầu 
nguyện” nhưng thật sự hoàn toàn khác xa. Kitö là một 
pháp tu của Chân Ngôn tông, thuộc Kim Cang thừa 
Nhật Bản. Ở Ấn Độ, Phật tử Kim Cang thừa áp dụng 
pháp tu Kitö theo ảnh hưởng của Ấn Độ Giáo. Các vị 
thần Ấn Giáo có thói quen khá đặc biệt. Khi các chủ 
tế tụng thần chú đặc biệt và hành trì một số nghĩ lễ 
nào đó, thần linh buộc phải ban ơn những gì họ yêu 
cầu. Kim Cang Thừa hoặc Chân Ngôn Tông có pháp 
tu giống nhau. Tín đồ ngồi thế hoa sen (kiết-già hoặc 
bán-giả), tụng thần chú, và hành lễ. Hành giả có thể 
đồng nhất với một vị Phật hoặc Bồ-tát thờ trước mặt 
và lời thỉnh cầu sẽ được chấp nhận. Đây là pháp tu 
kitö của Chân Ngôn. Rất nhiều chùa Nhật Bản hành 
trì kitö để cầu xin đi đường được bình an, thi đậu, 
sanh con dễ dàng, hồi phục sau cơn bệnh, hoặc thành 
công trong doanh nghiệp. Đây là một trong những 
cách các ngôi chùa Phật Giáo tại Nhật Bản kiếm ra 
tiền. Các chùa Tào Động cũng không ngoại lệ. 

Khởi thủy, Phật Giáo không có pháp tu như thế. 
Ngay từ lúc khai nguyên, đặc biệt trong Phật Giáo 
Đại Thừa, phát nguyện là điều tối cần cho tất cả chư 


vị Bồ-tát. 


13 


In fact, part of the definition of a bodhisattva 
is a person who lives by vow instead of by karma. 
Karma means habit, preferences, or a ready-made 
system of values. As we grow up, we learn a system 
of values from the culture around us, which we use to 
evaluate the world and choose actions. This is karma, 
and living by karma. In contrast, a bodhisattva lives 
by vow. Vow is like a magnet or compass that shows 
us the direction toward the Buddha. There are two 
kinds of vow: general vows, taken by all bodhisattvas, 
and particular vows for each person. Each bodhisattva 
makes specific vows unique to his or her personality 
and capabilities. The four bodhisattvva vows are 
general vows that should be taken by all Mahayaäna 
Buddhist practitioners. We must live by these vows. 
That is our direction. Our sitting practice should also 


be based on these vows. 


When I explained the four bodhisattva vows 
to the Christian nuns, l told them that I see a basic 
contradiction between the first and second half of 


each sentence. 


14 


Thật ra, một phần định nghĩa của chữ Bồ-tát là đi 
vào đời do nguyện lực thay vì do nghiệp lực. Nghiệp 
có nghĩa là thói quen, tập khí, lựa chọn ưa thích, hoặc 
hệ thống những nguyên tắc đạo đức định sẵn. Từ nhỏ 
đến lớn, chúng ta đã tiêm nhiễm một hệ thống những 
nguyên tắc đạo đức từ nền văn hóa chung quanh mình, 
từ đó chúng ta sử dụng để đánh giá thế gian và chọn 
cách hành động. Đây là nghiệp, và sống theo nghiệp. 
Trái lại, một vị Bồ-tát sống theo nguyện. Lời nguyện 
giống như thanh nam châm hoặc la-bàn giúp ta định 
hướng tiến về Phật. Có hai loại hạnh nguyện: một là 
hạnh nguyện chung cho tất cả vị Bồ-tát, và hai là hạnh 
nguyện riêng cho mỗi vị Bồ-tát. Mỗi vị Bồ-tát phát 
nguyện riêng tùy theo khả năng và cá tính. Tứ hoăng 
thệ nguyện là bài nguyện chung mà tất cả Phật tử tu 
theo Phật Giáo Đại Thừa phải tuyên thệ. Chúng ta 
phải sống theo những lời nguyện này. Đó là sự định 
hướng cho chúng ta, cũng là nền tảng cho sự tọa thiền. 

Khi tôi giải thích bốn lời nguyện Bồ-tát cho các 
nữ tu Cơ-đóc, tôi nói rằng có sự mâu thuẫn căn bản 


giữa nửa phân đâu và nửa phân cuôi trong môi câu. 


Tà 


“Sentient beings are numberless; | vow to save 
them”: but if sentient beings are numberless, we 
cannot possibly save them all—this is a contradiction. 
“Desires are inexhaustible; l vow to put an end to 
them: if they are inexhaustible, how can l put an end 
to them? That“s logically impossible. “The dharmas 
are boundless; | vow to master them”: if they are 
boundless, then we cannot completely master them. 
The “contradiction” ¡in the fourth vow is subtler: “The 
Buddha”s Way is unsurpassable; | vow to attain it”: if 
its so transcendent, can we really expect to realize 
it? These contradictions are very important and have 
a profound practical and also religious meaning. But 
before l discuss them, Il will explain each sentence of 
the verse. 


Originally these four vows were connected to 
the four noble truths. The older version of the verse 
of four vows is as follows. 


| vow to enable people to be released from the 
truth of suffering. 


| vow to enable people to understand the truth 
of the origin of suffering. 


Í vow to enable people to peacefully settle down 
in the truth of the path leading to the cessation of 
suffering. 


l6 


“Chúng sanh vô biên; thể nguyện độ”: nhưng 
nếu chúng sanh vô biên, chúng ta không thể nào cứu 
tất cả họ được— đây là một mâu thuẫn. “Phiền não 
vô tận; thê nguyện đoạn”: nếu phiền não vô tận, làm 
thế nào tôi có thể đoạn diệt hết được? Điều đó theo 
duy lý thì bất khả. “Pháp môn vô lượng; thề nguyện 
học”: Nếu là vô lượng thì chúng ta không thể nào học 
hết được. “Mâu thuẫn” trong thệ nguyện thứ tư vi tế 
hơn: “Phật Đạo vô thượng; thề nguyện thành”: nhưng 
nếu lời thệ nguyện này quá siêu xuất liệu chúng ta 
có thể thành tựu được chăng? Những mâu thuẫn này 
rất quan trọng, thực tiễn sâu xa và đầy ý đạo. Nhưng 
trước khi thảo luận các vẫn đề này tôi sẽ giải thích 
mỗi câu kệ. 


Khởi thủy tứ hoằng thệ nguyện liên quan với tứ 
diệu đề. Bản tứ hoằng thệ nguyện xưa như sau. 


Tôi nguyện độ chúng sanh thoát khỏi khổ đề. 
Tôi nguyện độ chúng sanh hiểu rõ tập đế. 


Tôi nguyện độ chúng sanh an vui trong đạo đề là 
đường đạo dẫn đến diệt đề. 


17 


Í wow to enable people to enter the cessation of 


suffering, that is, nirvana. 


The four noble truths are the basic teachings of 
Shakyamuni Buddha. The first ¡is the truth of suffering 
or dissatisfaction (duhkha in Sanskrit; dukkha in Pä]Ì). 
Humaan life is full of duhkha. The second i¡s the truth of 
the cause of suffering: thirst or delusive desires. The 
third is the truth of the cessation of suffering: nirvana. 
The fourth ¡s the truth of the path that leads us to 


nirvana. 


The first bodhisattva vow ¡is related to the first 
noble truth: “I vow to enable people to be released 
from the truth of suffering” Perhaps “truth” ¡is 
unnecessary. l vow to enable people to be released 
from suffering.” “Suffering” here is the specific kind 
of suffering mentioned in the four noble truths. The 
Buddha said that our life ¡s full of suffering, and so his 
teaching ¡is often interpreted as being pessimistic. The 
suffering referred to here ¡is not limited to the pain, 
suffering, unhappiness, or sadness brought about by 
the circumstances of our lives. The deeper meaning 
of duhkha or suffering is related to impermanence or 


egolessness. 


Tôi nguyện độ chúng sanh vào diệt đế, tức vào 
niết-bàn. 

Tứ diệu để là giáo lý căn bản của Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni. Chân để thứ nhất về sự khổ đau 
hoặc bắt như ý (đujhkha trong tiếng Bắc phạn; đukkha 
trong tiếng Nam phạn)—khổ đề. Cuộc đời con người 
đầy dẫy khô đau. Chân đề thứ hai là nguyên nhân gây 
khổ đau: khát ái hoặc tham dục—tập đề. Chân đề thứ 
ba là về sự diệt khổ: niết-bàn——diệt đề. Chân đề thứ 


tư là con đường dẫn chúng ta đến niết-bàn—đạo đế. 


Lời phát nguyện đầu tiên của Bồ-tát có liên quan 
đến chân đề thứ nhất: “Tôi nguyện độ chúng sanh 
thoát khỏi khổ đế.” Có lẽ “đề - sự thật” ở đây không 
cần thiết. “Tôi nguyện độ chúng sanh thoát khỏi khô 
đau.” “Đau khổ” ở đây là đặc trưng của đau khổ nhắc 
đến trong tứ diệu đề. Đức Phật nói rằng cuộc đời 
chúng ta đầy đau khổ, và vì vậy giáo pháp của Ngài 
thường được diễn đạt là bi quan. Sự đau khổ nhắc 
đến ở đây không giới hạn trong phạm vi đau đớn, khổ 
sở, không hạnh phúc, hoặc buồn bã do hoàn cảnh đời 
sống. Ý nghĩa thâm sâu hơn của dulkha hoặc khổ đau 


liên quan đên tính vô thường hoặc vô ngã. 


19 


Everything is impermanent and always changing. 
As a result there ¡is nothing substantial that we can 
grasp. And yet we continue to try. But since everything 
continues to change, we suffer. This suffering arises 
because we cannotpossess or controlanything. As long 
as we try to do so, we suffer and feel dissatisfaction. 
The fact that we cannot control the reality of our lives 
is the root of the suffering described by the Buddha, 
which ¡s based on our delusions about and attachment 


to the ego. This is the second of the four noble truths. 


The second bodhisattva vow is “I vow to enable 
people to understand the truth of the origin of 
suffering.” The origin of suffering ¡is our delusive 
desire, which in this context ¡is called bonnöø. This 
Japanese word is a Chinese translation of the Sanskrit 
klesq, often rendered ¡in English as “delusion,” 
althoupgh it actually refers to the hindrances, troubles, 
defilements, or passions that drive us to unwholesome 
action. According to the Yogacara school, there are 
four fundamental bonnö or delusive ideas that defile 
our minds and our lives. The first, gachi, is ignorance 
of the Dharma, of the reality of impermanence and 


egolessness. 


20 


Mọi vật đều vô thường và luôn thay đổi. Hậu 
quả là không có thực chất để nắm giữ. Nhưng chúng 
ta vẫn tiếp tục cố năm giữ. Và vì tất cả không ngừng 
thay đổi, nên chúng ta lại đau khổ. Đau khổ phát sinh 
vì chúng ta không thể sở hữu hoặc kiểm soát bất cứ 
điều gì. Nếu càng cô nắm giữ chúng ta càng khổ đau 
và bất mãn. Sự kiện chúng ta không thể điều khiến 
thực tại đời sống của mình là cội gốc của đau khổ theo 
lời Phật dạy. Gốc của đau khổ là si mê vì trói buộc vào 


bản ngã. Đây là chân đề thứ hai trong tứ diệu đề. 


Lời phát nguyện thứ hai của Bồ-tát là “Tôi nguyện 
độ chúng sanh hiểu rõ tập đề.” Xuất xứ của khổ đau, 
tập đề, là do chúng sinh tham dục sỉ mê, trong trường 
hợp này gọi là phiền não. Chữ Nhật bonnõ dịch từ 
chữ Nho của tiếng Sanskrit k/esz, thường hiểu trong 
Anh ngữ là “si mê,” mặc dầu thực sự đó là chướng 
ngại, phiền nhiễu, uễ nhiễm, hoặc sĩ mê khiến chúng 
ta hành động bất thiện. Theo Duy Thức tông, có bốn 
loại căn bản phiền não hoặc ý tưởng sỉ mê làm uế 
nhiễm tâm và đời sống chúng ta. Thứ nhất là ngã sỉ, 
là si mê đối với Pháp, với thực tại của vô thường và 


Vô ngã. 


21 


The second is gaken, or egocentric views based 
on ignorance. We cling to established views of things 
around us. The third one is gaman, or arrogance. 
When we justify ourselves or try to be righteous we 
become arrogant. We put ourselves above others. 
The fourth is ga-øï, or self-attachment. Ai in Japanese 
is often used as a translation for “love,” with a positive 
meaning. But in Buddhism øïi is more often a kind of 
attachment and carries a negative connotation. Gachi, 
gaken, gaman, gg-gi—ignorance, egocentric view, 
arrogance, and self-attachment—are the four basic 
desires (kleáa). Perhaps “desire” isnt the best word 
to characterize these things, but they are the cause of 
suffering and unwholesome karma. The second vow 
relates to this truth. Bodhisattvas vow to help people 
understand the truth of the origin of suffering. This is 
what the second vow means when it says, “Desires 


are inexhaustible; l vow to put an end to them.” 


The third vow in the older verse is “| vow to 
enable people to peacefully settle down in the truth 
of the path leading to the cessation of suffering.” This 
is about the fourth noble truth, the truth of margg, 


the path leading to nirvana. 


22 


Thứ nhì là øgã kiến. là cái nhìn chấp ngã do vô 
minh. Chúng ta bám dính vào định kiến về sự vật 
quanh mình. Thứ ba là ngã mạn, hoặc kiêu mạn. Khi 
tự bào chữa hoặc cô cho mình đúng thì chúng ta ñgã 
mạn. Chúng ta tự cho mình hơn người khác. Thứ tư 
là ngã ái, hoặc ngã chấp. 4¡ trong tiếng Nhật thường 
được dịch là “ái (hương),” mang ý nghĩa tốt. Nhưng 
trong Đạo Phật ái thường chỉ một loại ràng buộc có ý 
nghĩa tiêu cực. Ngã sỉ, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái—si 
mê, cái nhìn tập trung vào bản ngã, kiêu căng, ngã 
chấp—là bốn căn bản tham dục phiển não. Có thể 
“tham dục” không phải là chữ hay nhất mô tả những 
tâm sở trên, nhưng đó là nguyên nhân gây khổ đau 
và nghiệp bất thiện. Lời nguyện thứ hai liên quan 
đến chân đề này. Chư Bỏ-tát phát nguyện độ chúng 
sanh hiểu được lẽ thật của khổ đau. Đó là ý nghĩa lời 


nguyện thứ hai “Phiên não vô tận; thê nguyện đoạn.” 


Lời phát nguyện thứ ba trong nguyên bản là “Tôi 
nguyện độ chúng sanh an vui trong đường đạo dẫn 
đến diệt đé.” Đây là nói về chân đề thứ tư, đạo đề, con 


đường đưa đên niêt-bản. 


23 


(The order of truths is different in the two 
versions.) The path referred to is our practice of the 
eightfold noble path: right view, right thinking, right 
speech, right action, right livelihood, right effort, right 
mindfulness, and right meditation. The third vow has 
to do with the fourth noble truth, to enable people 
to settle in the way of practice. lt begins with “The 
dharmas are boundless.” Here the original word for 
“dharmas” is hõmon (dharma gate), which means 
teachings about reality and about reality-based 
practice. “The dharmas are boundless; Ì vow to master 
them” means that we vow to study and settle down in 
the way of practice. That is the fourth noble truth and 
the third vow. 


An older version of the fourth vow, “The 
Buddha”s Way is unsurpassable; | vow to attain it,” is 
“| vow to enable people to attain nirvana.” This vow is 
related to the third noble truth. In this context, “Way” 
is a translation of bodhi, or awakening, not of margg, 
or path. “The Buddha“s Way” refers to the Buddha'”s 
awakening or nirvana. So this vow says, “The Buddha”s 


awakening is unsurpassable, but l vow to attain it:” 


24 


(Thứ tự của chân đề khác nhau trong hai bản.) 
Đường đạo là nói về sự tu tập bát chánh đạo: chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Lời 
nguyện thứ ba có liên quan đến chân để thứ tư, độ 
chúng sanh an trụ vào con đường tu tập. Lời nguyện 
bắt đầu với “Pháp môn vô lượng.” Pháp môn là cửa 
Pháp, giáo lý về thực tại và tu tập dựa trên thực tại. 
“Pháp môn vô lượng; thệ nguyện học” nghĩa là chúng 
ta thệ nguyện học và hành trì phương pháp tu tập. Đó 
là chân đề thứ tư và thệ nguyện thứ ba. 


Bản xưa của lời phát nguyện thứ tư, “Phật Đạo 
vô thượng; thệ nguyện thành,” là “ôi nguyện độ 
chúng sanh vào niết-bàn.” Lời nguyện này liên quan 
đến chân đề thứ ba. Trong bối cảnh này, “Đạo” được 
dịch từ 2odji (bỏ-để), hoặc giác ngộ, không phải 
đường đạo. “Phật Đạo” ở đây nói về sự giác ngộ của 
Phật hoặc niết-bàn. Vì thế lời nguyện ở đây nói, "Giác 


ngộ Phật vô thượng; thệ nguyện thành". 


25 


This is the meaning ofthe four vows. ltisimportant 
to understand that they are directly connected with 
the four noble truths, the fundamental teaching of 
Shakyamuni Buddha. 


t is interesting to compare the older version of 
the four vows with the version we usually recite. 


Again, the older version is: 


l vow to engble people to be released ƒrom the 
truth oƒ suffering. 

I vow to enable people to understand the truth oƒ 
the origin oƒ suƒfferindg. 

I vow to enable people to pegcefully settle down 
in the truth oƒ the path leading to the cessation oƒ 
suffering. 

I vow to engble people to attgin nirvand. 


“[” 


In this version of the four bodhisattva vows, 
refers to a bodhisattva who has taken vows, been 
released from suffering, and understood the truth 
of the origin of suffering. This is someone who has 
already settled down in practice, in the four noble 
truths: someone who ¡is already in nirvana. These 
VOWS are for someone who is already enlightened. 
However, the verse we usually recite is, once again: 


26 


Đây là ý nghĩa của tứ hoằng thệ nguyện. Điều 
quan trọng nên hiểu răng những lời thệ nguyện liên hệ 
trực tiếp với tứ diệu đề, nền tảng giáo pháp của Đức 
Phật Thích-ca Mâu-mI. 

Thật là thú vị khi so sánh bản bốn lời thệ 
nguyện—tứ hoăng thệ nguyện—xưa với bản hiện tại 
chúng ta thường đọc tụng. 


Đọc lại bản xưa thêm lân nữa: 


Tôi nguyện độ chúng sanh thoát khỏi khổ đề. 
Tôi nguyện độ chúng sanh hiểu rõ tập để. 


Tôi nguyện độ chúng sanh an vui trong đạo đề. 


Tôi nguyện độ chúng sanh đạt đến niễt-bàn. 


Chữ “Tôi” trong bốn hạnh nguyện Bồ-tát này 
chỉ cho vị Bồ-tát phát nguyện, đã lia mọi khổ đau, 
và đã hiểu thấu khổ đề. Đây là một vị đã an trú vào 
pháp tu, vào tứ điệu đề: một vị đã đạt niết-bàn. Những 
lời nguyện này dành cho những vị đã giác ngộ. Tuy 
nhiên, bản kinh chúng ta thường tụng là: 


27 


Sentient beings are numberless; | vow to save them. 
Desires are inexhaustible; | vow to put an end to them. 
The dharmas are boundless; l vow to master them. 
The Buddha's Way is unsurpassable; | vow to attain it. 


This person stil has inexhaustible desires 
or delusions, and so still has something to study, 
something to learn. The person has not yet attained 
the Way. The person him/herself still has inexhaustible 
delusive desires, and therefore the person vows to 
eliminate them. This is not a vow to help others to 
be released from inexhaustible desires. The older 
version is the vow made by an already enlightened 
bodhisattva, someone who ¡is above all deluded 
sentient beings, making a vow to help all people. 


In the newer version, the one we now chant, 
we still suffer but vow to save all beings. We have 
inexhaustible desires but vow to put an end to them. 
“The dharmas are boundless.... There are so many 
things to learn, and yet we vow to master them. 
We must make an effort to study the dharmas, the 
teachings, and practice, but we realize that practice 
is endless and so we resolve to practice endlessly. 
“The Buddha“s Way is unsurpassable.” We are not yet 
enlightened, but we vow to attain it. 


28 


Chúng sanh vô biên; thệ nguyện độ. 
Phiền não vô tận; thệ nguyện đoạn. 
Pháp môn vô lượng; thệ nguyện học. 
Phật Đạo vô thượng; thệ nguyện thành. 


Người phát nguyện ở đây vẫn còn tham ái hoặc 
si mê vô tận và vì thế vẫn còn phải học hỏi. Người 
này vẫn chưa đạt Đạo. Người này chính mình vẫn còn 
tham ái hoặc sĩ mê vô tận, và vì vậy mới phát nguyện 
đoạn tận. Đây không phải là lời nguyện giúp người 
khác đoạn trừ tham ái vô tận. Bản xưa là lời nguyện 
của một vị Bằ-tát đã giác ngộ, bậc siêu vượt loài hữu 
tình vô minh, đã phát nguyện cứu giúp tất cả chúng 
sanh. 


Trong bản hiện đang tụng, tuy vẫn còn đau khổ 
nhưng chúng ta nguyện cứu vớt tất cả chúng sinh. Tuy 
vẫn còn tham ái vô tận nhưng chúng ta nguyện đoạn 
trừ. “Pháp môn vô lượng ...” Có quá nhiều điều để 
học hỏi, nhưng chúng ta nguyện quán triệt. Chúng ta 
phải nỗ lực để học Phật pháp, giáo lý, và tu tập, nhưng 
chúng ta thấu hiểu tu tập thì vô tận và vì thế chúng ta 
quyết tâm tu tập mãi mãi. “Phật Đạo vô thượng.” Tuy 
chưa giác ngộ, nhưng chúng ta thệ nguyện chứng đạt. 


29 


We are ordinary human beings and yet, if we 
take these four vows, we are bodhisattvas. In reality, 
we are ordinary human beings with inexhaustible 
desires. We have to study the teachings and practice 
endlessly, day by day, moment by moment, to attain 
the Buddhas enlightenment. That is our vow. In 
making these four vows, we are bodhisattvas. 


As we said, there is a contradiction inherent in 
these vows: we vow to do things that are impossible. 
This means that our practice is endless and that we 
cannot completely fulfill the four vows. Our practice 
and study are like trying to empty the ocean with 
a spoon, one spoonful at a time. lt is certainly a 
stupid way of life, not a clever one. A clever person 
cannot be a bodhisattva. We are aiming at something 
eternal, infinite, and absolute. No matter how hard 
we practice, study, and help other people, there is 
no end to it all. When we compare our achievement 
with something infinite, absolute, and eternal, it“s like 
nothing. 


We shouldnt compare our practice, our 
understanding, or our achievements with those of 
other people. When we do, we become competitive. 
We think, “lm better than them” or “lfm practicing 
harder.” 


30 


Chúng ta còn phàm phu, nhưng nếu thệ nguyện 
bốn hạnh này, chúng ta sẽ là Bồ-tát. Thực tế, chúng 
ta là những người thường tình còn tham ái vô tận. 
Chúng ta phải luôn học hỏi giáo pháp và tu tập miên 
mật, từng ngày, từng giây phút, để giác ngộ thành 
Phật. Đó là lời nguyện của chúng ta. Khi thệ nguyện 
bốn hạnh này, chúng ta là Bồ-tát. 


Như đã nói, có mâu thuẫn cố hữu năm trong 
những lời nguyện: chúng ta nguyện hành trì những 
việc bất khả. Điều này có nghĩa sự tu tập của chúng 
ta vô tận và chúng ta không thể thành tựu trọn vẹn 
bốn lời nguyện. Sự tu học của chúng ta tựa như vét 
cạn đại dương bằng chiếc muỗng, mỗi lần múc một 
muỗng. Chắc chắn đây không phải là phương cách 
khôn ngoan mà là dại khờ. Một người khôn ngoan 
không thể là Bồ-tát. Chúng ta nhắm đến một điều gì 
vĩnh viễn, vô lượng vô biên, và tuyệt đối. Cho dù tu 
học miên mật, và giúp đỡ người khác, chúng ta vẫn 
không thể nào kết thúc được. Khi so sánh thành quả 
của chúng ta với một điều gì vô tận, tuyệt đối, và vĩnh 
cữu thì chẳng là gì cả. 


Chúng ta không nên so sánh sự tu tập, hiểu biết, 
hoặc những thành quả của chúng ta với những người 
khác. Làm như thế, chúng ta sẽ ganh đua, sẽ nghĩ rằng, 
“Minh hay hơn họ” hoặc “Minh tu tập miên mật hơn.” 


31 


Our practice becomes a competition based on 
egocentricity, something totally meaningless as a 
practice of the Buddhas Way. We cannot peacefully 
settle down in such a competitive practice. No matter 
how hard or long we practice, if our practice ¡is based 
on ego, we are totally deluded. Such practice leads 
to a selfish view, arrogance, and self-attachment. 
Even though we think we are practicing the Dharma, 
we are against the Dharma completely. When we 
understand that our goal is eternal, infinite, and 
absolute, no matter how hard we practice, no matter 
how many things we master, no matter how deep our 
understanding of Buddha“s teaching, compared to the 


infinite, we are zero. We cannot afford to be arrogant. 


There is another side to this. Even if we cannot 
practice as hard, sit as long, study as mụuch, or 
understand as deeply as others, we don”t need to 
feel guilty or inferior. Compared to the eternal, the 
absolute, or the infinite, we are all equal to zero. There 
is something deeply meaningful in our comparison 
with the absolute. Understanding ourselves in this 
way frees our practice from competition based on 


selfishness. This is a most important point. 


32 


Sự tu tập của chúng ta sẽ thành ganh đua khi 
đặt trên ngã chấp, một điều hoàn toàn vô nghĩa khi 
tu Phật. Chúng ta không thể an trụ vào một pháp tu 
ganh tị như vậy. Nếu lấy bản ngã làm nền tảng tu tập 
thì cho dù hành trì miên mật và lâu dài đến đâu chúng 
ta cũng hoàn toàn mê lầm. Pháp tu như thế sẽ dẫn đến 
ngã kiến, ngã mạn, và ngã chấp. Dầu nghĩ rằng mình 
đang tu tập Phật Pháp nhưng thật ra chúng ta hoàn 
toàn đang hành trì trái ngược. Khi hiểu cứu cánh sự 
tu là thường hằng, vô lượng vô biên, và tuyệt đối, cho 
dù việc tu có gian khó, cho dù đạt được thành quả bao 
nhiêu, cho dù thấu đạt Phật pháp uyên thâm đến đâu, 
so với vô lượng vô biên, chúng ta chỉ là con số không. 


Chúng ta không đủ sức để kiêu mạn. 


Thêm một khía cạnh khác, cho dù nếu không tu 
tập gian nan, tọa thiền lâu, học hỏi nhiều, hoặc hiểu 
sâu như người khác chăng nữa, chúng ta không cần 
cảm thấy tội lỗi hoặc thua kém. So với sự thường 
hằng, tuyệt đối, hoặc vô lượng vô biên, tất cả chúng 
ta chỉ bằng con số không. Có một ý nghĩa sâu xa khi 
chúng ta so sánh với sự tuyệt đối. Tự hiểu mình theo 
chiều hướng này là tháo bỏ lối tu tập tranh hơn dựa 


trên ngã chấp. Điểm này tối quan trọng. 


33 


We cannot be proud of our practice, and 
we don't need to be too humble about our lack of 
practice or understanding. We are just as we are. Our 
practice is to take one more step toward the infinite, 
the absolute, moment by moment, one step a time. 


According to Dögen Zenji this one step, or even 
a half-step, in our practice is the manifestation of 
absolute enlightenment. This is what he meant when 
he spoke of “just sitting,” or shikantazd. When we 
sit, we just sit. That doesnˆt mean we don't need to 
do anything else. It doesn't mean we are all right 
only when we are sitting. lt means that when we sit, 
there is no comparison. We are right now, right here, 
with this body and mind, awakening to reality. This 
is the complete manifestation of absolute, infinite, 
eternal enlightenment. Even a short period of sitting 
is bodhisattva practice. And our practice is not only 
sitting. All of our day-to-day activities should be based 
on the four vows and the four noble truths, which are 
the basic teaching of Shakyamuni Buddha. 


When I explained all this to the Christian nuns, 
they liked it! They felt that the teachings of Catholicism 
are the same as those of Buddhism. 


34 


Chúng ta không thể tự mãn với sự tu tập của 
mình, và cũng không cần phải quá khiêm cung vì 
mình thiếu tu tập hoặc hiểu biết. Mình chỉ là mình 
như đang là. Sự tu tập của chúng ta là để tiến thêm 
một bước về phía vô lượng vô biên, tuyệt đối, từng 
giây từng phút, từng bước một mà đi. 


Tu tập một bước, hoặc chỉ nửa bước, theo Đạo 
Nguyên, là hiện hành giác ngộ tuyệt đối. Ở đây Đạo 
Nguyên ám chỉ khi nói “chỉ việc ngồi” hoặc chỉ quản 
đả tọa. Khi ngồi, chỉ việc ngồi. Không có nghĩa chúng 
ta không cần phải làm gì khác hơn. Không có nghĩa 
chúng ta chỉ đúng khi đang ngồi. [Nhưng] có nghĩa 
khi chúng ta ngồi thì không so sánh. Chúng ta có mặt 
bây giờ, ngay đây, cả thân lẫn tâm, tỉnh ngộ trước 
thực tại. Đây là biểu hiện toàn diện của giác ngộ tuyệt 
đối, vô lượng vô biên, thường hằng. Ngay cả ngồi 
thời gian ngắn cũng là tu hạnh Bồ-tát. Và chúng ta tu 
không phải chỉ ngồi mà thôi. Tắt cả sinh hoạt hằng 
ngày đều phải dựa trên tứ hoằng thệ nguyện và tứ 
diệu để, giáo Pháp căn bản của Đức Phật Thích-ca 
Mâu-n1. 

Khi tôi giải thích tất cả điều này cho các sơ Cơ- 
đốc Giáo, họ thích lắm! Các sơ cảm thấy lời giảng của 
Công Giáo rất giống lời dạy của Phật Giáo. 


35 


In Christianity the absolute, the infinite, is God. 
Being in front of God, no one can be proud of their 
achievement. Therefore, believers have to be still in 
front of God. The philosophical or doctrinal basis ¡is 
different, but the attitude toward our everyday lives is 
the same. When we talk to people of other religions, 
we don't need to discuss the differences in theory. Of 
COUrse, it is important to understand the differences, 
but we don't need to argue about which are true. 


The four bodhisattva vows are an essential point, 
not just in our practice of zazen but also in our day- 
to-day lives. Each of us has a job or a family and in 
each situation we try to practice the four noble truths 
and the four bodhisattva vows. Our practice ¡is the 
whole of our life, not something special that we do 
only in the monastery or at a sesshin or retreat. Those 
are important parts of our practice, but the Buddha 
taught us to just awaken to the reality of our lives and 
live on the basis of that reality. We have to live right 
now, right here, with this body and mind, and in the 
company of others. The guiding force, the compass 
that leads us to live out this reality, is the bodhisattva 
VOWS. 


36 


Trong Cơ-đốc Giáo sự tuyệt đối, vô lượng vô 
biên chính là Chúa. Đứng trước Chúa, không aI có 
thê hãnh diện về thành quả của mình. Vì thế, giáo dân 
phải tĩnh lặng trước Chúa. Triết lý hoặc học thuyết 
trên căn bản có khác nhưng thái độ sống thường nhật 
đều như nhau. Khi nói chuyện với những người thuộc 
tôn giáo khác, chúng ta không cần phải thảo luận 
những khác biệt về lý thuyết. Dĩ nhiên thấu hiểu sự 
khác biệt giữa các tôn giáo là điều quan trọng, nhưng 
không nhất thiết phải tranh cãi đúng sai. 


Bồn hạnh nguyện của Bỏ-tát là điểm thiết yếu, 
không chỉ trong công phu tọa thiền mà trong đời sống 
hằng ngày. Mỗi cá nhân chúng ta đều có việc làm 
hay có gia đình và tùy hoàn cảnh nên cố gắng tu tập 
Tứ Diệu Đề và bốn hạnh nguyện Bồ-tát. Chúng ta 
tu tập suốt đời mình, không phải việc gì đặc biệt mà 
chúng ta chỉ thực hành trong thiền viện hoặc tại khóa 
tu tiếp tâm hoặc khi nhập thất. Tứ Diệu Đề và bốn 
hạnh nguyện cả hai đều là phần quan trọng trong sự 
tu tập của chúng ta, nhưng Đức Phật dạy chúng ta 
phải tỉnh ngộ trước thực tại của đời sống và sống trên 
nên tảng thực tại này. Chúng ta phải sống hiện tiền, 
ngay đây bây giờ, cả thân lẫn tâm, và cùng chung với 
người khác. Động lực hướng dẫn, la bàn chỉ đường 
cho chúng ta sống hắn với thực tại, chính là hạnh 
nguyện Bồ-tát. 


37 


SHAKYAMUNI BUDDHA“SVOW 


According to the Sanskrit literature, Shakyamuni 
sat alone under the bodhi tree and was enlightened. 
He saw that beings suffer in samsara—in the six 
realms of the world: the realms of hell, hungry ghosts, 
animals, asuras, human beings, and heavenly beings. 
This is the meaning of suffering as the first noble truth. 


I dont know i¡f these realms actually exist after 
death, but I see that they exist in human society and 
inside each of us. 


Hell is when people live together and make each 
other suffer. Everything each one does irritates the 
others. This sort of thing often happens even within 
ourselves: two conflicting parts of us argue and fight. 
We have a constant internal struggle. That“s hell. 


Hungry ghosts are beings consumed by 
unsatisfied craving. In this realm we always feel 
something ¡is lacking. We consume or try to obtain 
things we desire but are never satisfied. 


Animais are happy when they are fed; they feel 
content and go to sleep. Some animals, like cows or 
elephants, work from birth to death; they just work, 
Work, work. 


38 


LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT 
THÍCH-CA MÂU-NI 


Theo kinh tạng Sanskrit, Đức Thích-ca ngồi một 
mình dưới cây bồ-đề và giác ngộ. Ngài thấy chúng 
sinh khổ đau trong luân hồi—trong lục đạo: địa ngục, 
nøạ qui, súc sinh, a-tu-la, người và trời. Đây là ý nghĩa 
của khô đau như trong nhất để thuộc Tứ Diệu Đế. 


Tôi không biết những cảnh giới này có thực sự 
hiện hữu sau khi chết hay không, nhưng tôi thấy có xảy 
ra trong xã hội loài người và nơi mỗi người chúng ta. 


Địa ngục là khi con người sống chung và gây khô 
đau cho nhau. Mọi sự ta gây phiền não cho người khác. 
Việc này thường xảy ra ngay cả nơi mình: hai thành 
phần xung đột cãi cọ và chống báng nhau. Chúng ta 
thường xuyên đấu tranh nội tâm. Đó là địa ngục. 


Ngạ qui là chúng sinh bị dày vò vì không thỏa 
mãn tham dục. Trong cảnh giới này chúng ta luôn cảm 
thấy thiếu thốn. Chúng ta tiêu thụ hay cố đạt những 
thứ mình ao ước nhưng không bao giờ thỏa mãn. 

Loài súc sinh vui vẻ khi được cho ăn; chúng cảm 
thấy hài lòng và đi ngủ. Vài loại như bò hay voi, làm 
việc từ lúc sinh ra đến lúc chết; chúng chỉ làm, làm 


và làm. 


Sàn, 


Many Japanese people live like this. Some of my 
friends who work in Tokyo leave their homes at seven 
in the morning and start work at eight thirty or nine. 
lt may take them two hours to get to their jobs. They 
work until nine in the evening and then return home 
and go to bed around eleven or twelve. That“s their 
life. When I heard this, | was amazed. Their lives are 
much harder than intensive sitting practice during 
sesshin! I can't imagine how a person could live that 
way. lt's living in the realm of animals. 


Asuras are fighting spirits. Asura was a mythical 
Indian god of justice. When we believe we are right, 
we criticize others based on our own concept of 
justice. lf necessary we fight with others until we win. 
Exterminating people who oppose us becomes the 
purpose of our lives. Sụuch people cannot be satisfied 
without enemies. They cant live without something 
against which they can struggle. We all have this sort 
of attitude sometimes. When we have someone to 
criticize, we feel safe, righteous, and good. 


Human beings seek fame and profit. Animals are 
satisfied when their stomachs are full, but we with 
our human minds are never full, because we think of 
our future. 


40 


Nhiều người Nhật sống giống như thế. Vài người 
bạn của tôi làm việc ở Tokyo rời nhà lúc 7 giờ sáng và 
khởi sự làm việc lúc 8 giờ rưỡi hay 9 giờ. Họ có thể 
mất hai tiếng đồng hồ đề tới chỗ làm. Họ làm tới 9 giờ 
đêm rồi trở về nhà và leo lên giường khoảng I1 hay 
12 giờ. Cuộc đời của họ là như thế. Tôi kinh ngạc khi 
nghe việc này. Cuộc sống của họ vất vả hơn việc tọa 
thiền miên mật trong khóa tu tiếp tâm! Tôi không thể 
tưởng tượng được làm sao người ta có thể sống như 
thế. Đó là sống trong cảnh giới của súc sinh. 


A-tu-la là thần gây chiến. A-tu-la trước đây là 
thần công lý trong truyền thuyết Ấn Độ. Khi tin là 
mình đúng, chúng ta phê phán người khác dựa trên 
quan điểm của mình về công lý. Nếu cần, chúng ta 
tranh chấp với người khác cho tới khi thắng lợi. Tiêu 
diệt người chống lại mình biến thành mục tiêu của 
đời mình. Những người như thế không thể hài lòng 
khi không có kẻ thù. Họ không thê sống nếu không có 
việc gì để tranh chấp. Tất cả chúng ta đôi lúc đều có 
thái độ như thế. Khi có ai để phê phán, chúng ta cảm 
thấy mình an ồn, đúng và tốt. 


Con người tìm cầu danh và lợi. Súc sinh hài lòng 
khi no bụng, nhưng chúng ta với tâm người không 
bao giờ biết đủ, vì chúng ta nghĩ tới tương lai. 


41 


I want to make sure | will be fulfilled tomorrow, 
the day after tomorrow, and for the rest of my life, 
and that my children will live long, happy lives. Even 
if we don't have any problems at this moment, we 
are not satisfied because we worry about the future. 
Animals don”t worry about safety or security in the 
future. Only human beings save something extra for 


tomorrow. 


Heavenly beings are those whose desires are 
completely met. They need nothing; they seem happy, 
and yet they are not. Since they have everything, they 
dont need to seek anything and are unable to find 
motivation to do anything. These people become lazy 
and also worry about losing what they already possess. 
It can be difficult for them to find truly intimate friends 
because they think others befriend them only to take 
something. Even i¡f they live successful lives, they lose 
everything when they die. When such people face 
death, they might question the meaning of their hard 
work and achievements. Even someone who has it all 
cannot be happy in an absolute way as long as the 
goal in life is to satisfy ego-centered desires. This is 
the insight the Buddha attained under the bodhi tree. 


42 


Tôi muốn chắc chắn là ngày mai được đầy đủ, 
cả ngày mốt, và suốt cả cuộc đời còn lại của tôi nữa, 
và con cái tôi sẽ được sống lâu và hạnh phúc. Ngay cả 
nếu bây giờ không có vấn đề gì, chúng ta cũng không 
hài lòng vì lo lắng cho tương lai. Súc sinh không lo 
lắng gì về an toàn hoặc ồn định cho tương lai. Chỉ có 
loài người dành giụm của cải vật chất thái quá cho 


mai sau. 


Chư thiên là những vị có nhu cầu và được thỏa 
mãn. Họ không cần gì nữa; họ dường như có hạnh 
phúc, và tuy vậy không phải thế. Vì họ có mọi thứ, 
họ không cần tìm cầu và không kiếm được động cơ 
để hành động. Họ trở thành lười biếng và cũng lo âu 
sẽ mất những thứ đã có. Tìm được bạn hữu thân thiết 
thật khó đối với họ vì họ nghĩ người khác kết bạn 
với mình chỉ để đoạt lây vật gì đó. Ngay cả khi sống 
cuộc đời thành công, họ sẽ mất tất cả khi chết. Những 
người như thế khi đối diện với cái chết, có thể thắc 
mắc ý nghĩa làm lụng vất vả và thành tựu khó khăn. 
Cả những người đã sở đắc tất cả cũng không hạnh 
phúc hoàn toàn bao lâu mục tiêu đời sống là thỏa mãn 
tham ái vị ngã. Tuệ giác của Phật chứng đạt dưới cội 
bồ-đề đã thấy biết như thế. 


43 


The Buddha contemplated the causes of these 
forms of suffering and tried to find their root cause. 
Later in Buddhist history people assumed that the 
Buddha contemplated the twelve links of causation— 
the way our lives become suffering and how we can be 
liberated from suffering. He found that the ultimate 
cause of suffering is ignorance and delusive desires 
based on that ignorance. This ignorance (Mumyô) 
means that we cannot see the reality of life. As we 
try to fulfill our desires, we do things that are good 
or bad. As a result of our deeds, we transmigrate 
through the various realms of samsara and we suffer. 
This is the teaching of causality based on our karmic 
deeds. Our desires and the actions that arise from 
them are based on our ignorance. The consequences 
of our deeds cause suffering. When we clearly see our 
ignorance it disappears. When we see with the eye of 
wisdom that ignorance causes our suffering, we are 
free from both ignorance and suffering. This ¡is called 
nirvana or enlightenment. 


Shakyamuni Buddha remained sitting for several 
weeks to savor his enlightenment. He was released 
from all ignorance and suffering and he enjoyed it. 
He felt that what he now saw, the causes of suffering, 
was very difficult to understand. 


44 


Đức Phật quán chiếu nguyên nhân những sắc 
thái khổ đau và cố tìm ra lý do căn bản. Về sau theo 
lịch sử Phật giáo đức Phật quán chiếu mười hai nhân 
duyên—nguyên nhân đời sống khổ đau và làm thế 
nào có thê hết khổ. Ngài thấy nguyên nhân tối thượng 
của khô là vô minh và tham ái sỉ mê từ vô minh. Vô 
minh nghĩa là chúng ta không thấy được thực tại của 
đời sống. Vì cô găng thỏa mãn tham ái, chúng ta hành 
động thiện hoặc ác. Hậu quả hành động của chúng 
ta khiến trôi lăn trong luân hồi và đau khô. Đây là 
lý duyên khởi căn cứ trên hành nghiệp. Tham ái và 
hành động dây khởi từ đó bắt nguồn từ vô minh. Hậu 
quả của hành nghiệp tạo ra khổ đau. Khi chúng ta rõ 
biết vô minh, vô minh sẽ biễn mắt. Khi chúng ta, với 
tuệ nhãn, thấy được vô minh gây ra khổ đau, chúng 
ta giải thoát khỏi cả vô minh lẫn khổ đau. Đây gọi là 
niết-bàn hay giác ngộ. 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã tọa thiền nhiều 
tuần nếm trải giác ngộ. Ngài thoát khỏi vô minh và 
khổ đau và an vui với sự giải thoát. Ngài cảm nhận 
điều vừa thấy, nhân của khô đau, nhưng rất khó hiểu. 


45 


He feared that ¡f he tried to teach others what 
he had discovered, no one would understand. He 
thought, “The content of my enlightenment, the 
concept of interdependent origination, ¡is extremely 
difficult to comprehend. Those who enjoy clinging 
take pleasure in attachment and are fond of their 
ties of dependence, and they will never be able to 
understand it.” He expressed this thought in verse: 


That cnlightenment which I have qttagined 
through many hardships 

Should I now teach to others? 

Those who hold ƒast to greed and hatred 
Cannot egsily understand this Truth. 

Agdinst the common stream, 

Subtle, proƒound, fine, and difficult to perceive, 
It cannot be seen by those 

Who qre lost in desire, cloaked in darkness.3 


Pondering thus, he was not inclined to teach the 
Dharma. 


Here “the common stream” refers to the cycle of 
birth and death within samsara. 


3 This verse appears in the Mahavägga of the Pali Vinaya. 
This English translation is from Hajime Nakamura, Gofama 
Buddha: A Biography Based on the Most Reliable Texfs, trans. 
Gaynor Sekimori (Tokyo: Kosei, 2000), p. 228. 


4ó 


Đức Phật e rằng nếu chỉ dạy người khác pháp 
đã khám phá, khó có ai hiểu được. Ngài nghĩ, “Nội 
dung giác ngộ, lý duyên khởi thật khó hiểu. Những ai 
thích bám víu, hài lòng với sự ràng buộc và ưa thích 
sự lệ thuộc sẽ không bao giờ hiểu nỗi.” Ngài biểu lộ 
tư tưởng qua đoạn thơ sau: 


Sự giác ngộ này ta chứng đắc một cách khó khăn, 
Có nên thuyết giảng cho người khác hay không? 
Những kẻ chìm đắm trong ái dục và sân hận 
Không dễ dàng thấu hiểu Lẽ Thật này. 

Lễ Thật này đi ngược dòng đời, 

Tĩnh tế thâm sâu khó lĩnh hội, vi diệu. 

Những kẻ lạc lỗi trong ái dục, bị vô minh dày đặc 
che phủ, không thể rõ biết được.” 


Vì suy tư như thế nên Ngài đã từ chối ra giáo hóa. 


Ơ đây “dòng đời” nói về vòng sinh tử trong luân 
hôi. 


4 Bài kệ này xuất hiện trong kinh Đại phẩm của Luật tạng 
Pali. Bản dịch Anh ngữ từ Hajime Nakamura, Phật Cồ Đàm: Tiểu 
Sử Dựa Trên Những Bản Đáng Tin Cậy Nhất. Trans. Gaynor 
Sekimori (Tokyo: Kosei, 2000), tr. 228. [Dịch giả trích từ chương 
trọng yếu-giảng về sự giác ngộ, đoạn sự thỉnh cầu của Phạm 
Thiên]. 


47 


The Buddha initially thought that people would 
find it too difficult to understand what he had 
discovered. In the Sanskrit story Brahma Sahampati, a 
god, divined what the Buddha was thinking. (Perhaps 
this is not a description of real events but an account 
of what was happening in the Buddha”s mind.) When 
he saw that the Buddha had decided not to teach, he 
asked him to reconsider. “In this world there are some 
people who bear only a small amount of hindrance 
and whose wisdom ¡is outstanding,” he said. “Please 
preach your Dharma to them.” Stil the Buddha 
hesitated. Brahma repeated his request, and again 
the Buddha did not consent. After the third request 
he accepted. Then he said, “The gateway of ambrosia 
(deathlessness) is thrown open for those who have 
ears to hear.” 


The Buddhas  hesitaion to teach ¡is 
understandable. When I first studied the Buddha“s 
teaching I had difficulty accepting it. ltwas not so hard 
to understand it intellectually. It's easy to understand 
as an abstract theory that the cause of suffering is 
ignorance and desire, or to see examples in other 
people. But its difficult to see when we ourselves 
suffer and are ignorant. It's also hard to accept that 
we are deluded. 


48 


Trước tiên Đức Phật nghĩ rằng người ta khó mà 
hiểu được những điều Ngài khám phá. Trong câu 
chuyện thuộc tạng kinh Phạn ngữ vị trời Phạm Thiên 
Sahampati đọc được suy nghĩ của Đức Phật. (Có lẽ 
phần này không mô tả những sự kiện thật tế nhưng 
chỉ là lời bàn những điều Phật suy nghiệm.) Khi thấy 
Đức Phật quyết định không ra giáo hóa, Phạm Thiên 
thỉnh cầu Phật xem xét lại. Phạm Thiên thưa rằng, 
““Trên thế gian có một số người chỉ chịu đựng chướng 
ngại thật ít nên trí tuệ của họ xuất cách. Xin ngài hãy 
thuyết Pháp cho họ.” Thế nhưng Đức Phật vẫn do dự. 
Phạm Thiên tiếp tục khẩn cầu và lần nữa Phật không 
chấp thuận. Sau ba lần thỉnh cầu Phật ưng thuận. Phật 
bèn phán, “Cánh cửa dẫn đến trân châu ngọc báu (sự 
bất diệt) giờ mở ra cho những ai có tai biết lắng nghe.” 


Phật ngần ngại ra giáo hóa là điều dễ hiểu. Khi 
mới nghiên cứu những bài giảng của Đức Phật tôi 
thấy thật khó chấp nhận. Trên mặt kiến thức thì không 
đến nỗi khó hiểu. Lý thuyết trừu tượng về nguyên 
nhân đau khổ do vô minh và tham ái, hoặc nhìn vào 
điển hình nơi người khác sẽ rất dễ hiểu. Nhưng thật 
khó thấy khi chính mình đau khổ và đang vô minh. Ta 
cũng khó chấp nhận mình si mê. 


49 


We believe that we are special, important, 
and valuable. It's really not a matter of intellectual 
understanding, not a set of abstract hypotheses. lfÍ we 
agree with the Buddha”s teaching, we need to practice 
it and make an effort to transform our lives. 


Because of Brahma“s request, the Buddha went 
to Benares and taught a group of ascetic monks 
who had practiced with him. These monks accepted 
his teaching. The Buddha”s determination to start 
teaching was the origin of the vow in Buddhism. After 
that the Buddha traveled all over India by foot and 
continued teaching for over forty-five years. He lived 
by his vow from his enlightenment until his death at 
the age of eighty. 


The Buddha“s vow was to help people awaken to 
reality and save them from suffering. This is the vow 
we take as a bodhisattva: “Beings are numberless, 
Wwe VOW to free them.” A bodhisattva is a disciple or 
a child of the Buddha, a person who aspires to learn 
the Buddha“s teaching and follow his example. Vow is 
essentialfor usas Buddhistpractitioners. ltisa concrete 
and practical form of wisdom and compassion. This 
is the important point to understand when we think 
about vow. 


S0 


Chúng ta tin mình là đặc biệt, quan trọng và có 
giá trị. Thực sự không phải là vẫn đề hiểu biết tri thức, 
không phải là một bộ sưu tập lý thuyết trừu tượng. 
Một khi đồng ý với giáo pháp của Phật thì chúng ta 
cần phải tu tập và nỗ lực đề chuyên hóa đời mình. 


Cũng vì lời thỉnh cầu của Phạm Thiên mà Phật 
đã đến Ba-la-nại và thuyết pháp cho một nhóm tăng sĩ 
khô hạnh trước kia đã cùng tu với Phật. Những vị tăng 
này đã tin nhận giáo pháp của Phật. Quyết định của 
Phật giáo hóa bắt nguồn từ hạnh nguyện trong Phật 
Giáo. Sau đó Phật du hóa khắp nơi trên đất Ấn và tiếp 
tục thuyết giáo như thế trên bốn mươi lăm năm. Phật 
sống theo hạnh nguyện từ lúc giác ngộ đến khi nhập 
niết-bàn thọ tám mươi tuôi. 


Lời nguyện của Đức Phật là giúp chúng sinh tỉnh 
ngộ trước thực tại và cứu độ họ thoát khỏi khổ đau. 
Đây là lời nguyện chúng ta phát thệ trên cương vị Bồ- 
tát: “Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ”. Bồ-tát là đệ 
tử hay con của Phật, khát ngưỡng học hỏi giáo pháp 
của Phật và noi gương Phật. Lời nguyện rất thiết yêu 
đối với chúng ta là hành giả tu theo Phật. Lời nguyện 
là một hình thức cụ thê và thực tiễn của trí tuệ và từ 
bi. Đây là điểm quan trọng cần thấu triệt khi chúng ta 
chiêm nghiệm lời nguyện. 

* 


5 


D. T. SUZUKI“S VOW 


The Japanese translator of Living by Zen, Sohaku 
Kobori, wrote about a conversation he had with 
Suzuki when he was young. Kobori asked a question 
that had popped into his mind: “What ¡is your 
kenshö?” In Rinzai Zen, kenshö means enlightenment. 
Suzuki replied, “Well, my kenshö is shujö mu hen 
sei gan do.” The Japanese expression means “Living 
beings are numberless; | vow to save them.” That 
was his enlightenment. | was surprised when I first 
read this conversation, but l now believe Suzuki 
was a real bodhisattva. His many books in English 
have introduced Zen around the world. He worked 
continuously until he died at the age of ninetysix. The 
basis of his effort was the vow: “Sentient beings are 
numberless; | vow to save them.” In this respect there 
is no distinction between Rinzai and Sötö. We are all 
Buddhists or bodhisattvas. Zen in the West began 
with D. T. Suzukis bodhisattva vow, just as Buddhism 


began with the Buddha“s vow. 


In his writngs Suzuki elaborated on the 


bodhisattva vow: 


52 


LỜI NGUYỆN CỦA D. T. SU7UKI 


Người phiên dịch tiếng Nhật quyền sách //wing 
by Zen (Sống Thiên), Söhaku Kobori, đã viết về cuộc 
trò chuyện với SuzukI khi ông còn trẻ. Kobori hỏi một 
câu xuất hiện trong đầu: “Kiến tánh của ông như thế 
nào?” Trong tông Lâm Tế, kiến tánh có nghĩa chứng 
ngộ. Suzuki trả lời: “Kiến tánh của tôi là cúng sanh 
vô biên thê nguyện độ.” Đó là sự giác ngộ của ông. 
Tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên đọc đối thoại 
nảy, nhưng bây giờ tôi tin rằng Suzuki thật sự là Bồ- 
tát. Nhiều cuốn sách của ông bằng tiếng Anh đã giới 
thiệu Thiền khắp thế giới. Ông làm việc liên tục cho 
đến khi qua đời thọ 96 tuổi. Nền tảng nỗ lực của ông 
là lời nguyện: “Chúng sanh vô biên thề nguyện độ.” 
Trên phương diện này, không có sự khác biệt giữa 
Lâm Tế và Tào Động. Tất cả chúng ta đều là Phật 
tử hay Bồ-tát. Thiền ở phương Tây bắt đầu với lời 
nguyện Bồ-tát của D. T. Suzuki, giống như Phật giáo 


bắt đầu bằng lời nguyện của Phật. 


Trong các bài viết Suzuki đã giải thích về lời 


nguyện của Bồ-tát: 


S3 


Let me remark_... that “vow” is not a very 
appropriate term to express the meaning of the 
Sanskrit pranidhang. Pranidhana is a strong wish, 
aspiration, prayer, or an inflexible determination 
to carry out one“s will even through an infinite 
series of rebirths. Buddhists have such a 
supreme belief in the power of will or spirit that, 
whatever material limitations, the will is sure 
to triumph over them and gain its final aim. So, 
every Bodhisattva is considered to have his own 
share in the work of universal salvation. 


Suzuki”s kenshö was his strong determination and 
vow to help liberate all living beings from a delusive 
way of life. He carried out this vow till death. 


UCHIYAMA ROSHI AND VOW 


Uchiyama Roshi placed great emphasis on living 
by vow. Although we didnt chant much at Antailji, 
before and after each of his lectures we chanted the 
four bodhisattva vows verse instead of the “Verse 
for Opening the Sutra.” In fact, the bodhisattva vows 
verse was the only verse we regularly chanted in our 
practice life at Antaiji. 


54 


Tôi xin nhận xét ... “thệ nguyện” không phải là 
một thuật ngữ rất thích hợp để diễn tả ý nghĩa 
của chữ Phạn øzamidhana. Pranidhana là ước 
nguyện dũng mãnh, khát ngưỡng, cầu nguyện, 
hoặc một quyết tâm không lay chuyển để thực 
hiện chí nguyện của mình ngay cả phải trải qua 
hằng loạt tái sinh vô tận. Những Phật tử có niềm 
tin cao cả vào quyền năng ý chí hoặc tâm linh, 
bất kế những giới hạn vật chất, chắc chắn ý chí 
sẽ chiến thắng những giới hạn và đạt được cứu 
cánh tối hậu. Vì vậy, mỗi vị Bồ-tát xem như có 
đóng góp phần của mình trong việc cứu độ tất cả 
mọi người. 


Kiến tánh của Suzuki là quyết tâm dũng mãnh 
của ông và phát nguyện sẽ giúp giải thoát tất cả chúng 
sinh khỏi cuộc sống mê lầm. Ông đã thực hiện lời 
nguyện này cho đến chết. 


LÃO SƯ UCHIYAMA VÀ LỜI NGUYỆN 


Lão Sư Uchiyama đặt tầm quan trọng đối với 
sông theo lời nguyện. Mặc dù chúng tôi không tụng 
đọc nhiều ở chùa An Thái, trước và sau mỗi bài giảng 
của thầy, chúng tôi tụng bài kệ về bốn Lời Nguyện 
Bồ-tát thay vì “Kệ Khai Kinh.” Thực tế, bài kệ Lời 
Nguyện Bồ-tát chỉ là bài duy nhất chúng tôi thường 
tụng suốt đời tu tại chùa An Thái. 


SŠ 


Uchiyama Roshi felt that the vows were essential 
to our practice. He writes: 


A classic Mahayana text says, “The true mind 
of every sentient being itself teaches and leads 
each sentient being. This ¡is the vow of Buddha.” 
Vow is not a special speculative approach to 
something outside us. The true mind of sentient 
beings—that is, universal self—itself is vow. 
Thus, when we consider universal self from the 
vantage point of the personal self, we realize 


that we cannot live without vow. 


As human beings living at the intersection of the 
universal selfand the ego-centered self, we cannot live 
without being led by vow as the direction of our lives. 
Uchiyama Roshi took two personal vows based on the 
four general bodhisattva vows. One was to study the 
truth of life from not only Zen or Buddhism but also 
other spiritual traditions, to digest it through his own 
way of life, and to share it through his writings with 
Japanese and Westerners alike. His other vow was to 
produce determined practitioners of zazen who are 
thoroughly settled in the life of zazen practice. 


SỐ 


Lão sư Uchiyama nhận thấy lời nguyện thiết yêu 
trong sự tu tập của chúng tôi. Thầy viết: 


Một bài kinh trong tạng Đại Thừa bảo, “Chơn 
tâm nơi mỗi chúng sinh tự chỉ dạy và hướng dẫn 
mỗi người. Đây là lời nguyện của Phật.” Lời 
nguyện không phải là phương pháp tiếp cận đặc 
biệt có tính biện luận cho một điều gì bên ngoài 
mình. Chơn tâm nơi chúng sinh—chính là đại 
ngã trùm khắp—tự là lời nguyện. Vì vậy, khi 
xem xét đại ngã trùm khắp từ lợi điểm của cái 
ngã cá nhân, chúng ta sẽ nhận biết mình không 
thê sống mà không có lời nguyện. 


Là con người sống ở giao điểm của đại ngã và 
bản ngã cá nhân, chúng ta không thể sống mà không 
có lời nguyện chỉ dẫn như là hướng đi cho đời mình. 
Lão sư Uchiyama đã có hai lời nguyện cá nhân dựa 
trên bốn lời nguyện Bồ-tát tổng quát. Một người đã 
nghiên cứu chân lý cuộc sống không chỉ từ Thiền hay 
Phật giáo mà cả truyền thống tâm linh khác, tiêu hóa 
tất cả qua lối sống của mình, và chia sẻ qua bài viết 
của thầy với người Nhật Bản và Tây phương. Lời 
nguyện khác của thầy là đào tạo nhiều hành giả tu 
thiền kiên định, những người an trụ thâm sâu vào đời 
sông thiên tập. 


S7 


Uchiyama Roshi often used the expression íchiza 
nigyö sanshin. The first word, ¡ichizg, means “one 
sitting,” referring, of course, to our practice of zazen. 
Nigyö means “two practices,” vow and repentance. 
Sanshin, “three minds,” refers to three mental attitudes 
described by Dögen Zenji: joyful mind, parental mind, 
and magnanimous mind. “One sitting,” Uchiyama 
Roshi says, is the center of our zazen practice. By “one 
siting” he doesnt mean one of many. In this context 
“one” means absolute. In the chapter of Shöbögenzö 


titled “Zammai ö zammai,” Dögen Zenji writes: 


That which directly goes beyond the whole 
world is kekkqƒuza (full-lotus sitting). It is what is 
most venerable in the house of the Buddhas and 
ancestors. That which kicks away the heads of 
non-Buddhists and demons and enables us to be 
inhabitants of the innermost room of the house 
of the Buddhas and ancestors is kekkafuza. Only 
this practice transcends the pinnacle of the 
Buddhas and ancestors. Therefore, the Buddhas 
and ancestors have been practicing zazen alone, 


without pursuing anything else. 
This is the meaning of “one sitting.” 


S8 


Lão sư Uchiyama thường sử dụng cụm từ øhất 
tọa nhị hành tam tâm. Từ đầu tiên “nhất tọa” đĩ nhiên 
đề cập đến tọa thiền. “Nhị hành” là “hai thực hành,” 
thệ nguyện và sám hối. “Tam tâm” đề cập ba trạng 
thái tâm Đạo Nguyên đã mô tả: hỷ lạc, phụ mẫu và 
quảng đại. Lão sư Uchiyama nói “nhất tọa” là trung 
tâm pháp tu tọa thiền của chúng ta. Nói “nhất tọa” 
không có nghĩa một trong nhiều. Trong nội dung này, 
“nhất” nghĩa là tuyệt đối. Trong chương “Tam-muội 
vương tam-muội” của Chánh Pháp Nhãn Tạng, Đạo 


Nguyên viết: 


Điều trực tiếp siêu vượt toàn thế gian là kiết- 
già phu tọa (toàn-già). Đó là điều đáng kính nhất 
trong gia tộc chư Phật và chư tô. Điều dẹp hết 
những người không phải Phật tử và ma quỷ phá 
hoại và giúp chúng ta trú ngụ trong nhà Như Lai 
và chư Tổ chính là kiết-già phu tọa. Chỉ có pháp 
tu này siêu Phật vượt tô. Do đó, chư Phật và tô 
chỉ việc tọa thiền, không theo đuổi bất kỳ việc 
khác. 


Đây là ý nghĩa của “nhất tọa.” 


S9 


According to Dögen Zenji, our sitting ¡is not part 
of our practice, but rather other activities are part of 
our zazen. This is what is meant by the phrase “our 
zazen is absolute.” This is a very important point. In 
Bendöwsg, Dögen Zenji said, “Even if only one person 
sits for a short time, because this zazen is one with 
all existence and completely permeates all time, it 
performs everlasting Buddha guidance within the 
inexhaustible dharma world in the past, present, and 
future.”18 In this sense, sitting ¡is absolute. This means 
that we become awakened to the reality that we are 
one with all beings, all times, and all space. This too is 


the meaning of “one sitting.” 


According to Uchiyama Roshi zazen has two 
aspects. One is vow and the other is repentance. In 
this context “aspect” doesn“t mean that there are two 
parts to our zazen. lt means that the whole of sitting is 
the practice of vow and, at the same time, the practice 
of repentance. Whether or not we aware of it, we are 
living out the reality of life. Unfortunately, we lose 
sight of this reality. Our life ¡is like a hand. When we 
see it as a hand, there is no distinction between the 


fingers. 


ó0 


Theo Đạo Nguyên, việc ngồi không phải là 
thành phần của pháp tu, nhưng các sinh hoạt khác 
mới là tọa thiền. Điều này có nghĩa “pháp tu tọa thiền 
là tuyệt đối.” Đây là một điểm rất quan trọng. Trong 
Biện Đạo Thoại, Đạo Nguyên nói, “Ngay cả khi chỉ 
có một người ngồi trong một thời gian ngắn, bởi vì là 
một với tất cả sự hiện hữu và lúc nào cũng thâm thấu 
trọn vẹn, nên tọa thiền biểu hiện sự chỉ giáo miên viễn 
của đức Phật trong Pháp giới vô tận ở quá khứ, hiện 
tại và tương lai.” Theo nghĩa này, ngôi là tuyệt đối. 
Điều này có nghĩa chúng ta sẽ tỉnh ngộ trước thực tại 
rằng chúng ta là một với tất cả chúng sinh, mọi thời và 


mọi nơi. Đây cũng là ý nghĩa của “nhât tọa.” 


Theo lão sư Uchiyama tọa thiền có hai khía 
cạnh. Một là nguyện và hai là sám hồi. Trong mạch 
văn này “khía cạnh” không có nghĩa là có hai phần 
trong tọa thiền, mà có nghĩa toàn thê việc ngồi là hành 
trì lời nguyện và, đồng thời, sám hối. Dù nhận biết 
hay không, chúng ta đang sống ra ngoài thực tại cuộc 
đời. Thật không may, chúng ta không thấy được thực 
tại này. Cuộc đời giống như một bàn tay. Khi chúng ta 
thấy đó là bàn tay, không có sự khác biệt giữa những 


ngón tay. 


ó1 


But when we see it as a collection of fingers, 
each finger ¡is independent and has its own name 
and characteristics. Each has a unique shape and 
function. They can act independently and are not 
interchangeable. 


In the same way, human beings are individuals. 
lf we cut off a finger, it can t function as a finger 
anymore. A finger always works with other fingers. 
This is the reality of human life as well, but we often 
forget and think of ourselves only as individuals. 
This is a fundamental delusion for us. We have to 
wake up to the reality that we can be a finger only 
in relationship to other fingers working as one hand. 
The hand can be a family, a sangha, a society, or the 
whole universe. Yet if we think of this community as 
an entity in itself, it can become just another, bigger 
ego. We shouldn't consider either the hand or the 
finger to be a separate, independent thing. Both are 
like a bubble. The bubble doesn't exist as a separate 
thing, but only as a condition of water and air: it is air 
trapped inside a film of water. But we can”t deny that 
the bubble exists. The bubble is there. “Bubble” is just 
a name for a condition of air trapped in water. 


62 


Nhưng khi thấy như một tập hợp các ngón tay thì 
mỗi ngón tay đều độc lập và có tên và đặc tính riêng. 
Mỗi ngón có hình dáng và chức năng độc nhất. Tất cả 
ngón tay đều có thể hành động độc lập và không thể 
hoán chuyền cho nhau. 


Cũng vậy, con người là những cá nhân. Nếu 
chúng ta cắt bỏ một ngón tay, sẽ không thể hoạt động 
như một ngón tay nữa. Một ngón tay luôn làm việc 
với các ngón tay khác. Đây cũng là thực tại đời sống 
con người, nhưng chúng ta thường quên và chỉ nghĩ 
về mình như là cá nhân. Đây là sự si mê cơ bản của 
chúng ta. Chúng ta phải tỉnh ngộ trước thực tại là 
chúng ta chỉ là một ngón tay trong tương quan với 
những ngón tay khác đang vận hành như một bàn tay. 
Bàn tay có thể là một gia đình, một Tăng đoàn, một 
xã hội, hoặc toàn thê vũ trụ. Tuy nhiên, nếu nghĩ cộng 
đồng này như một thực thê riêng biệt, sẽ có thể trở 
thành một cái ngã khác to lớn hơn. Chúng ta không 
nên xem bàn tay hoặc ngón tay là vật tách biệt, độc 
lập. Cả hai đều giống như bọt nước. Bọt nước không 
hiện hữu như một sự kiện riêng biệt, mà chỉ là trạng 
thái của nước và không khí: đó là không khí bị nhốt 
trong màn nước. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận 
bọt nước hiện hữu. Bọt nước có mặt ngay đó. “Bọt 
nước” chỉ là tên của trạng thái không khí bị nhốt trong 
nước. 


63 


So we can say neither that the bubble doesn't 
exist nor that the bubble exists independently. Air 
and water are themselves the same in that they are 
merely collections of atoms. In the same way, atoms 
are aggregates of even smaller particles. 


Although this ¡is the reality of our life, we are 
almost always unaware of it. We think of this person 
which is ourself as most important, as the center of the 
universe. We need to return to the reality that exists 
before egocentricity arises, before the separation of 
this body and mind from the rest of the world. This 
is what Uchiyama Roshi meant when he said we are 
living at the intersection of the universal self and the 
ego-centered self. 


To vow to save all beings doesn“t mean that we 
believe that we have the power to help all those who 
are in trouble. Imagining that were so would truly be 
quite arrogant. To save all beings means to be one 
with all beings. We cannot become one with others 
by means of our individual efforts. But we can wake 
up to the reality that from the beginning we are one 
with all beings. That is why we study the obstacles 
that prevent us from seeing this reality. That is how 
we become free from delusion. 


64 


Vì thế chúng ta không thể nói là bọt nước không 
hiện hữu hay bọt nước hiện hữu độc lập. Không khí 
và nước đều giống nhau ở chỗ chỉ đơn thuần là tập 
hợp của những nguyên tử. Cũng như thế, nguyên tử 
là tập hợp của những hạt còn nhỏ hơn. 


Tuy rằng đây là thực tại đời sống, chúng ta hầu 
như không hay biết. Chúng ta cho rằng con người này 
chính là mình là quan trọng nhất, là trung tâm của vũ 
trụ. Chúng ta cần phải trở về thực tại hiện hữu trước 
khi tính tập trung vào bản ngã dấy khởi, trước khi 
tách biệt thân và tâm ra khỏi phần thế gian không phải 
là mình. Đây là ý lão sư Uchiyama muốn nói khi bảo 
chúng ta đang sống ngay giao điểm của đại ngã trùm 
khắp và tự ngã vị kỷ. 


Thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh không có 
nghĩa chúng ta tin rằng mình có khả năng giúp đỡ tất 
cả những aI phiền não. Nghĩ như thế thật là ngạo mạn. 
Cứu độ tất cả chúng sinh có nghĩa đồng nhất với tất cả 
chúng sinh. Chúng ta không thê đồng nhất với những 
người khác qua phương tiện nỗ lực cá nhân của chúng 
ta. Nhưng chúng ta có thê tỉnh ngộ trước thực tại là 
xưa nay chúng ta là một với tất cả chúng sinh. Đây là 
lý do tại sao phải học tập những chướng ngại ngăn cản 
chúng ta nhìn thấy thực tại. Đây là cách chúng ta thoát 
khỏi sĩ mê. 


6S 


To become free from delusion, we have to study 
the Buddhas teachings. Reality itself is also a teaching. 
AIllbeings in this universe—trees, leaves,and animals— 
teach us to awaken to the reality that is impermanent 
and egoless. We are not sensitive enough to hear this 
teaching without effort, so we must actively listen 
and study. In our practice together, we vow to attain 
the Buddha“s Way, the Buddha”s enlightenment, and 
to be one with all beings. As the Buddha said in the 
Lotus Sutra, “But now this threefold world ¡is all my 
domain, and the living beings in it are all my children.” 
19 That ¡is the Buddha“s attitude, and we vow to attain 
such an attitude. We know it“s almost impossible, but 
we vow to do so. 


Each of the four bodhisattva vows is a kind of a 
paradox or contradiction. lt isimpossible toaccomplish 
or completely achieve the vows. Since we are working 
at something infinite and absolute, it's important to 
reflect on the fact that we can never accomplish it. 
We cannot be perfect. This awakening to our own 
imperfection is repentance. 


In Buddhism repentance does not mean saying 
“JƑm sorry” because of some mistake | have made. 


6ó 


Đề thoát khỏi mê lầm, chúng ta phải tu học Phật 
pháp. Chính thực tại cũng là giáo pháp. Tất cả chúng 
sinh trong vũ trụ này—cây cối, hoa lá và loài vật— 
dạy chúng ta tỉnh ngộ trước thực tại vô thường và vô 
ngã. Chúng ta không đủ sức nhạy bén để nghe được 
giáo pháp này mà không cần nỗ lực, vì vậy chúng ta 
phải tích cực lắng nghe và học hỏi. Chúng ta tu tập 
cùng chung với nhau, Phật Đạo, tức giác ngộ Phật 
thệ nguyện thành, và là một với tất cả chúng sinh. 
Như Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa, “Nhưng ba 
cối này / Toàn thuộc Như Lai, / Chúng sinh trong đó / 
Con Như Lai cả.”(Phẩm Thí Dụ.) Đó là Phật hạnh, và 
chúng ta nguyện chứng đạt Phật hạnh. Chúng ta biết 
điều này hầu như bắt khả, nhưng chúng ta nguyện sẽ 
thực hiện. 


Mỗi lời nguyện trong bốn hạnh nguyện của Bồ- 
tát đều là nghịch lý hay mâu thuẫn, không thể đạt 
được hoặc thành tựu trọn vẹn. Vì chúng ta tiến hành 
một công việc vô lượng vô biên và tuyệt đối, điều 
quan trọng là phải quán chiếu sự kiện là không bao 
giờ có thể thành tựu. Chúng ta không thể toàn bích. 
Tỉnh ngộ trước sự bất toàn của mình là sám hồi. 


Trong đạo Phật sám hôi không có nghĩa là nói 
“Con xin lôi” vì đã phạm lôi. 


G7 


That kind of repentance ¡is relevant, but as 
Buddhists repentance means awareness of our 
imperfections and limitations. Vow and repentance 
are two kinds of energy that enable us to continue 
our practice. Zazen is itself the practice of vow. Zazen 
is itself the practice of repentance. 


When we sit, we face the absolute, the infinite, 
and we let go of thought. This means that we don't 
judge things by our own yardsticks, but instead 
we are measured against the absolute. That is our 
practice of vow and repentance. Facing the infinite 
or absolute, we are really nothing. No matter how 
long we practice zazen, we cannot be proud of 
what we have accomplished. At the same time, we 
dont need to feel guilty or inadequate because we 
cannot practice enough, or because we cannot help 
others so much. No matter how great or small our 
accomplishments, they are all the same compared 
to the infinite. The important point ¡is that even if it 
is only a small thing, we just do it. We donft need a 
fancy way to attain perfect enlightenment or a means 
to help all living beings. Just sit a little more, or help 
others a little more. We should be down to earth. This 
IS Our practice. 


ó8 


Kiểu sám hối đó thích đáng, nhưng Phật tử sám 
hối nghĩa là tỉnh giác những sai sót và bất toàn của 
mình. Lập nguyện và sám hối là hai năng lượng trợ 
giúp chúng ta tiếp tục tu tập. Thiên tập tự là tu tập 
hạnh nguyện. Thiền tập tự là tu tập sám hối. 


Khi tọa thiền, chúng ta đối diện với cái tuyệt đối, 
vô lượng vô biên và buông bỏ niệm tưởng. Điều này 
có nghĩa chúng ta không phê phán sự việc với thước 
đo của mình, nhưng chúng ta đo lường với cái tuyệt 
đối. Đó là tu tập hạnh nguyện và sám hối. Đối diện 
với vô lượng vô biên hoặc tuyệt đối, chúng ta thực 
sự không là gì. Dù thiền tập bao lâu, chúng ta cũng 
không thể tự hào về những gì mình đạt được. Đồng 
thời, chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi hoặc 
không xứng đáng vì chúng ta không thê tu hành đầy 
đủ, hoặc vì không thể giúp đỡ người khác được nhiều. 
Bắt kế thành tựu của chúng ta lớn hay nhỏ, đều giống 
như so sánh với cái vô lượng vô biên. Điều quan trọng 
ở đây là ngay cả khi chỉ là một việc nhỏ, chúng ta vẫn 
làm. Chúng ta không cần cách thức cầu kỳ để đạt ngộ 
hay phương tiện giúp đỡ chúng sinh. Chỉ cần ngồi lâu 
thêm một chút, hay giúp người khác thêm một chút. 
Chúng ta nên thực tế. Đó là pháp tu của chúng ta. 


ó9 


THE THREE MINDS 


As we have seen, our practice of zazen has two 
aspects. One is vow, to resolve to take one more step 
ahead. The other l repentance, to be aware of our 
imperfection. This zazen has to be applied to our day- 
to-day lives. According to Dögen Zenji, the attitude we 
should maintain toward the things we encounter in 
our everyday lives is “three minds.” He discusses this in 
“Tenzokyökun” (Instructions to the Cook). In this text, 
he talks about the attitude the person who is in charge 
of cooking in the monastery must have. Of course, he 
is recommending this for all monastery must have. Of 
course, he is recommending this for all people who 
are working as a community. Three kinds of mind are 
mentioned in the final part of “Tenzokyökun.” 


Joyƒul Mind 


On all occasions when the temple administrators, 
heads of monastic departments, and the tenzo are 
engaged in their work, they should maintain joyful 
mind, nurturing mind, and magnanimous mind. What 
| call joyful mind is the happy heart. You must reflect 
that if you were born ¡in heaven you would cling to 
ceaseless bliss and not give rise to Way-seeking mind. 


70 


BA TÂM 


Như đã thấy, công phu tọa thiền của chúng ta 
gồm hai mặt. Một là lời nguyện quyết tâm tiễn về phía 
trước từng bước. Hai là sám hối để tỉnh giác về sai sót 
của mình. Tọa thiền phải được áp dụng trong đời sống 
hằng ngày. Theo Đạo Nguyên, cách chúng ta ứng xử 
khi đối duyên tiếp cảnh nên duy trì trong đời sống 
hằng ngày là dựa trên “ba tâm.” Ngài luận giải như 
thế trong “Điển Tọa Giáo Huấn”, nói về phạm hạnh 
của người điển tọa tức tri khó trong thiền viện. Đương 
nhiên ngài khuyên dạy tất cả tu viện và tất cả những ai 
đang làm việc trong tăng đoàn. Ba loại tâm được nêu 
lên trong phần cuối của “Điển Tọa Giáo Huấn.” 


Tâm Hoan Hÿ 


Trong mọi trường hợp khi ban chức sự trong 
chùa, lãnh đạo các ban ngành tu viện, và điển tọa hay 
tri khô đang thi hành nhiệm vụ, các vị nên giữ tâm 
hoan hý, tâm trưởng dưỡng, và tâm quảng đại. Điều 
tôi gọi tâm hoan hỷ là trái tim vui vẻ. Hãy nghiệm thử 
nếu sinh ra ở cõi trời chắc quý vị sẽ chấp dính phước 
báo vô tận và sẽ không phát tâm cầu Đạo. 


71 


Heaven ¡is the realm in samsara in which 
people's desires are all fulfilled; only pleasure and 
happiness remain. There is no suffering. But if we 
don't encounter some hardship or difficulty, we don't 
arouse bodhimind. We wont seek after the Way 
when our life is full of happiness and joy. Heaven is 
not a good place to practice. 


This would not be conducive to practice. What's 
more, how could you prepare food to offer to the 
three jewels? Among the ten thousand dharmas, the 
most honored are the three jewels. Most excellent 
are the three jewels. Neither the lord of heaven nor a 
wheel-turning king can compare to them. The Zen'en 
Shingi says, “Respected by society, though peacefully 
apart, the sangha is most pure and unfabricated.” 


The Zenen Shingi is a collection of regulations 
for monastic life in the Chinese Zen tradition. lt 
recommends that the community of Buddhist 
practitioners should be pure and unfabricated. Here 
“unfabricated” is a translation of mui, which can mean 
“nondoing,” or “nonaction.” In this context it means 
free of artifice. The Buddhist sangha or community 
is a place where people can escape from artificial 
ways of thinking and return to reality. This passage 
means that the sangha should be pure and free from 
attachment, delusion, and egocentricity. 


72 


Cõi trời là cõi giới trong luân hồi nơi tham dục 
con người được thỏa mãn; chỉ toàn dục và lạc. Không 
có đau khổ. Nhưng nếu không kinh qua khổ ải hoặc 
gian nan chúng ta sẽ không phát tâm bồ-đề. Chúng ta 
không tìm cầu Đạo khi cuộc đời đầy dẫy hạnh phúc 
và niềm vui. Cõi trời không phải nơi lý tưởng để tu 
hành. 

Như thế sẽ không lợi lạc cho sự tu tập. Lại nữa, 
làm sao ta có thể chuẩn bị phẩm vật để cúng dường 
tam bảo? Trong vạn pháp thì tam bảo là tôn quý nhất. 
Thù thắng nhất là ba ngôi báu. Không vị vua Phạm 
thiên hay chuyên luân thánh vương nào có thể sánh 
với tam bảo. Thiền Uyến Thanh Qui dạy răng, “Được 
xã hội tôn kính, mặc dầu sống an bình và viễn ly, tăng 
đoàn là thanh tịnh và vô vi bậc nhất.” 


Thiền Uyên Thanh Qui là tuyển tập những giới 
luật cho đời sống tăng sĩ trong các tu viện thiền tông 
Trung Hoa. Tác phẩm này khuyên dạy tăng đoàn 
Phật giáo nên thanh tịnh và vô vi. Ở đây, “vô vi” dịch 
từ 7mui, có nghĩa vô hành hoặc “vô tác.” Trong nội 
dung này có nghĩa không tạo tác giả lập. Tăng đoàn 
hoặc cộng đồng Phật giáo là nơi chúng ta có thể thoát 
khỏi đường lối suy nghĩ hư giả và trở về thực tại. 
Đoạn này có nghĩa tăng đoàn nên sống thanh tịnh và 


buông xả ràng buộc, si mê, và ngã châp. 


73 


The great importance of the Buddhist sangha 
isnt of course restricted to the Zen center as an 
institution. lf we think of “sangha” as referring to a 
specific group of Buddhists, it becomes a sort of group 
ego. We should see sangha as more inclusive. The 
community of people living in this area is a sangha. 
This country, the community of all countries, and the 
society of all human beings should also be considered 
sanghas. Anywhere we go to return to reality or live 
according to reality is a sangha and ¡is therefore most 
precious. 


Dögen remarks further, “Now l have the fortune 
to be born a human being and prepare food to be 
received by the three jewels. Is this not a great karmic 
affinity? We must be very happy about this.” His 
expression “great karmic affinity” is a translation of dai 
innen. Here innen means the causes and conditions 
that enable us to practice and participate in a sangha. 
The conditions cannot be taken for granted: 


Consider that if you were born in the realms of 
hell, hungry ghosts, animals, fighting gods, or 
others of the eight difficult births, even ¡if you 
desired refuge within the sangha”s power, you 
would never actually be able to prepare pure 
food to offer the Three Treasures. Because of 
suffering in these painful circumstances your 
body and mind would be fettered. 


74 


Tầm quan trọng lớn lao của tăng đoàn Phật giáo dĩ 
nhiên không phải hạn chế là một trung tâm Thiền như 
một tổ chức. Nếu chúng ta nghĩ về “tăng đoàn” như 
một nhóm Phật tử đặc biệt thì sẽ biến thành một kiểu 
bản ngã tập hợp. Chúng ta nên có cái nhìn tổng thê hơn 
về tăng đoàn. Cộng đồng những người sống trong lãnh 
vực này là tăng đoàn. Quốc gia này, cộng đồng của tất 
cả quốc gia, và xã hội của tất cả loài người cũng nên 
được xem là những tăng đoàn. Bất kỳ nơi nào chúng ta 
đến đề trở về thực tại hoặc sống tùy thuận thực tại sẽ là 
một tăng đoàn và vì thế quí báu nhất. 


Đạo Nguyên nhận xét thêm, “Bây giờ tôi có 
phước được sanh làm người và chuẩn bị thực phẩm 
cúng dường tam bảo. Như thế có đúng là đại nhân 
duyên không? Chúng ta phải thấy đây là phúc lạc.” Ở 
đây nhân duyên có nghĩa nhân và duyên giúp chúng 
ta tu tập và tham gia vào tăng đoàn. Không nên xem 
duyên là đương nhiên: 


Hãy nghĩ xem nếu ông sinh ra trong cõi địa ngục, 
nøạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, hoặc những cõi khác 
nằm trong tám nạn, ngay cả nếu ước ao quay về 
nương tựa đạo lực của tăng đoàn, ông sẽ không 
bao giờ có thể chuẩn bị phẩm vật tinh khiết dâng 
cúng Tam Bảo được. Bởi vì khổ não trong hoàn 
cảnh đau đớn này thân và tâm ông bị câu thúc. 


75 


However, in the present life you have already 
done this [cooking], so you should enjoy this life 
and this body resulting from incalculable ages of 
worthy activity. This merit can never fade. 


The sangha has power because in community we 
encourage one another to practice in the Buddha”s 
Way. When we can work as a tenzo or in any other 
position to support others” practce we should 
appreciate this good fortune. 


Furthermore, “You should engage in and carry 
out this work with the vow to include one thousand 
or ten thousand lives in one day or one time.” Here 
he is alluding to the oneness of this moment, this day, 
and all eternity. As far as our attitude is concerned, 
eternity and this moment are one. This means that 
what we do this moment is not a step to the next stage. 
We cook not to feed people but to cook. When we 
cook, cooking itself should be our practice. lt should 
not be preparation for something else. Cooking is in 
itself a perfect action ïf it is cooking just for the sake of 
cooking. When the food is ready, just offer ¡t. Offering 
is not the result of cooking as preparation. Offering is 
just offering. Eating is just eating. 


76 


Tuy nhiên, hiện đời đã xong việc [nẫu nướng], vì 
thế ông nên vui hưởng đời sông này và thân này là 
hậu quả của hành nghiệp thích đáng từ vô lượng 
kiếp. Phước đức này không bao giờ mai một. 


Tăng đoàn có oai lực vì trong cộng đồng chúng 
ta sách tấn lẫn nhau tu tập Phật Đạo. Khi có thể công 
tác như một điền tọa hay lãnh bất cứ nhiệm vụ nảo hộ 
trì người khác tu tập chúng ta nên niệm ân phước báo 
này. 


Lại nữa, “Ông nên tham gia hoàn thành việc làm 
này với lời nguyện hộ trì một ngàn hoặc mười ngàn 
người trong một ngày hay một lần.” Ở đây ngài ám 
chỉ đến tính nhất như trong giây phút này, ngày hôm 
nay và mãi mãi về sau. Khi quan tâm thái độ của mình, 
muôn đời và thời điểm này sẽ là một. Điều này có nghĩa 
việc gì chúng ta làm ngay giây phút này không phải 
một bước tiễn đến giai đoạn kế tiếp. Chúng ta nấu bếp 
không phải phục vụ cho người khác nhưng chỉ là nâu?. 
Khi nấu bếp, việc nâu phải tự là sự tu tập của chúng 
ta. Không phải đề chuẩn bị cho một việc gì khác. Việc 
nấu tự là một động tác toàn bích nếu nấu chỉ là nấu 
thôi. Khi thức ăn chín, chỉ việc dâng cúng. Dâng cúng 
không phải là kết quả của việc chuẩn bị nấu nướng. 
Cúng dường chỉ là cúng dường. Ăn chỉ là ăn. 


5 Vô công dụng hạnh. (D.G.). 


77 


Each momertt is perfect in itself, not a step to the 
next one. Each moment is one with eternity. This is 
the attitude we should maintain. 


The same is true of zazen. When we sit in this 
posture, we are one with all beings, all time, and all 
space. It“s all very dynamic, not limited to one single 
person or one moment of work. Even though we and 
our work are small, they are connected with the whole 
universe. When we are without a limited attitude or 
purpose, our work has no limits. 


“This will allow you to unite with these virtuous 
karmic causes for ten million lives,” says Dögen Zenji. 
“The mind that has fully contemplated such fortune 
is joyful mind.” This positive attitude we can sustain 
even in hard times. As a tenzo, if we dont have fancy 
ingredients, we just work with what we have. Dögen 
Zenji uses the expression “Pick a single blade of grass 
and erect a sanctuary for the jewel king; enter a single 
atom and turn the great wheel of the teaching.” We 
pick up just one smaill piece of bread and build the 
loftiest of the Buddha”s temples. That“s our practice. 


Whatever we accomplish, it cannot be just for 


Ourselves. 


78 


Mỗi giây phút tự viên mãn, không phải là bước 
tiễn đến bước kế tiếp. Mỗi giây phút là một với thiên 
thu vĩnh hằng. Đây là thái độ chúng ta nên duy trì. 

Thiền tập cũng giống như thế. Ngồi trong tư thế 
tọa thiền, chúng ta là một với mọi chúng sanh, tất cả 
thời gian, và tất cả không gian. Tất cả rất năng động, 
không hạn cuộc vào một cá nhân hoặc thời điểm lúc 
thực hành. Ngay cả chúng ta và công việc của mình 
dù nhỏ bé, tất cả đều tương giao với toàn thể vũ trụ. 
Khi không có thái độ hoặc mục đích hạn cuộc thì việc 
làm của chúng ta vô lượng vô biên. 


Đạo Nguyên bảo, “Điều này sẽ cho phép chúng 
ta hiệp nhất với nhân tạo nghiệp lành cho hàng chục 
triệu sinh linh. Tâm đã tu tập tròn đầy phước báo như 
thế là tâm hoan hỷ.” Thái độ tích cực này chúng ta có 
thể duy trì ngay cả lúc khó khăn. Là điền tọa (tri khó), 
nếu không có vật liệu cầu kỳ, chúng ta vẫn nấu với 
những gì có sẵn. Đạo Nguyên diễn tả như sau: “Ngắt 
một ngọn cỏ và dựng điện thờ cho bảo vương; nhập 
vào một hạt bụi và chuyên đại pháp luân.” Chỉ nhặt 
một mẫu bánh mì nhỏ thôi và chúng ta xây những 
ngôi chùa thờ Phật cao nhất. Đó chính là sự tu tập của 
chúng ta. 


Thành tựu bất cứ việc gì, không chỉ để cho riêng 
mình. 


79 


“Truly, even if you become a virtuous wheel- 
turning king but do not make food to offer the Three 
Treasures, after all there is no benefit. lt would only 
be like a splash of water, a bubble, or a flickering 
flame.” lf we do things for our private gain or personal 
benefit, then no matter how hard we work, no matter 
how much we achieve, it will come to an end. Instead 
we dedicate our work to all beings. That is our attitude 
toward work and toward other people. That is joyful 
mind. 


Parental Mind 


The second aspect of sanshin ¡is nurturing 
or parental mind. “As for what is called nurturing 
mind,” Dögen continues, “it is the mind of mothers 
and fathers. For example, it is considering the Three 
Treasures in the way that a mother and father think 
of their only child.” We try to care for the Three 
Treasures, the Buddha, Dharma, and Sangha, as if 
they were our only child. lt is especially important to 
have this attitude when we practice in a community. 
The attitude of parents is to take care of others. When 
we live together, caring and being cared for are the 
same. The reality of what is happening is the same. 
The inner attitude of the caregiver, however, is very 
different from that of the one who expects to be 
cared for. 


80 


“Thực vậy, ngay cả nếu ông trở thành chuyển 
luân thánh vương đức độ nhưng lại không sắm sửa 
thực phẩm cúng dường Tam Bảo, cuối cùng sẽ không 
được phước báo. Chỉ giống như một tia nước, bọt 
bóng tung tóe hoặc ánh lửa nhấp nháy.” Nếu chỉ tự 
lợi, dù chúng ta vất vả cách mấy, thành tựu bao nhiêu, 
rồi cũng đến hồi kết thúc. Thay vì như thế chúng ta 
hồi hướng việc làm của mình cho tất cả chúng sinh. 
Đó là thái độ cư xử của chúng ta đối với việc làm và 
đối với người khác. Đó là tâm hoan hý. 


Tâm Phụ Mẫu 

Khía cạnh thứ hai của ba tâm là tâm trưởng 
dưỡng hoặc tâm phụ mẫu. “Thế nào được gọi là tâm 
trưởng dưỡng,” Đạo Nguyên nói tiếp, “Đó là tâm của 
bậc cha mẹ. Thí dụ, quan tâm đến Tam Bảo trong bối 
cảnh một người mẹ và cha nghĩ đến đứa con duy nhất 
của mình.” Chúng ta nỗ lực chăm lo Tam Bảo, Phật, 
Pháp và Tăng như thể đứa con duy nhất của mình. 
Điều đặc biệt quan trọng là phải có thái độ này khi 
chúng ta tu tập trong một cộng đồng. Thái độ phụ mẫu 
là chăm sóc người khác. Khi chúng ta sống chung, 
chăm sóc và được chăm sóc đều như nhau. Thực tại 
việc gì đang xảy ra đều như nhau. Thái độ nội tâm của 
người chăm sóc, tuy nhiên, rất khác với người mong 
chờ được chăm sóc. 


81 


This difference determines the quality of the 
community. A place where people want to be taken 
care of is very different from a place where people 
care for others. We should understand that this small 
difference in our inner attitude has very large effects 
on the world around us. Even impoverished, destitute 
people firmly love and raise an only child. What kind 
of determination ¡is this? Other people cannot know 
it until they actually become mothers and fathers. 
Parents earnestly consider their childs  growth 
without concern for their own wealth or poverty. They 
do not care if they are cold or hot but give their child 
covering or shade. In parents” thoughtfulness there 
is this intensity. People who have aroused this mind 
comprehended it well. Only people who are familiar 
with this mind are truly awake to it. 


When we are small, we are not capable. We can”t 
Survive without being taken care of by our parents or 
society. We should be grateful for the support and 
help we receive from our parents and others. When 
we become mature enough, we should take care of 
things around us, the way parents take care of their 
children. When you have this attitude you understand 
what it is. 


82 


Sự khác biệt này quyết định phẩm chất của cộng 
đồng tu học. Nơi người ta muốn được chăm nom sẽ rất 
khác với nơi người ta chăm sóc cho kẻ khác. Chúng ta 
nên hiểu rằng sự khác biệt nhỏ này trong thái độ nội 
tâm của chúng ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho thế giới 
chung quanh mình. Ngay cả nghèo khổ, thiếu thốn 
người ta vẫn hết lòng yêu thương và nuôi nắng đứa 
con duy nhất. Như vậy sự quyết tâm đó là gì? Người 
khác không thể hiểu nỗi cho đến khi họ thực sự làm 
mẹ làm cha. Bậc cha mẹ tha thiết quan tâm đến sự 
khôn lớn của con mà không nẻ hà giàu nghèo. Họ 
không màng chính mình giá rét hoặc nóng bức mà 
chỉ lo đùm bọc che chở cho con. Tắm lòng cha mẹ thì 
tràn đầy và mãnh liệt. Người phát khởi tâm phụ mẫu 
sẽ nhận hiểu, và chỉ có ai thân thiết mới thực sự khơi 
dậy được. 


Khi còn nhỏ, chúng ta chưa đủ sức. Chúng ta 
không thê sống và lớn lên nếu thiếu sự chăm sóc của 
cha mẹ hoặc xã hội. Chúng ta phải biết mang ơn cha 
mẹ và những người khác nâng đỡ và che chở. Khi đủ 
lớn khôn, chúng ta nên chăm lo sự việc chung quanh 
mình, như các bậc cha mẹ chăm sóc con cái. Một khi 
duy trì thái độ như thế bạn sẽ hiểu rõ đó là thế nào. 


83 


For Dögen this attitude ¡is one of “watching over 
water and over grain.ˆ Here he is talking about the 
tenzos work. When the tenzo cooks, he must take 
care of water, grain, fire, everything that happens 
in the kitchen. We have to pay careful attention to 
everything. When we prepare meals, many things 
are going on at the same time. As we cook the rice, 
we have to prepare soup and other side dishes. It“s 
even more difficult when you cook with firewood. lt's 
very easy to forget about the fire when you re doing 
something else. You have to be very careful, attentive 
to each thing. Even when we are caught up with 
several different things, we must remember the fire. 


This attitude, concentrating on a particular thing 
while remaining aware of everything else, is the same 
as in our zazen. We don't concentrate our mind on 
a certain object in our zazen. Our mind ¡is nowhere 
and at the same time everywhere. lt“s the same as 
when we are driving. We donft focus our attention 
on a particular object like the steering wheel but 
are just awake. Our mind ¡s really nowhere, which 
means everywhere. When our mind is nowhere and 
everywhere, we can react very naturally to whatever 
happens. That is our zazen. Our minds should not 
be fixed in one place but rather be nowhere and 
everywhere. 


84 


Đối với Đạo Nguyên, thái độ như thế là một 
trong việc làm “canh chừng nước và gạo.” Ở đây ngài 
nói nhiệm vụ của điển tọa. Khi nấu ăn, điển tọa phải 
canh nước, gạo, lửa, và mọi thứ diễn biến trong bếp. 
Chúng ta phải cần trọng với mọi sự việc. Khi chuẩn bị 
bữa ăn, nhiều việc xảy ra cùng một lúc. Khi nấu cơm, 
chúng ta phải chuẩn bị món canh và những món phụ 
khác. Công việc càng khó khi phải nâu bằng củi. Rất 
dễ quên canh chừng lửa khi bận rộn việc khác. Bạn 
phải rất cân trọng, chuyên chú từng thứ một. Mặc dù 
bận lo năm bảy việc khác nhau, phải nhớ không quên 
bếp lửa. 


Thái độ, chú tâm vào một việc trong khi vẫn rõ 
biết mọi việc khác xung quanh giống như trong lúc 
tọa thiền. Chúng ta không chú tâm vào một đối tượng 
đặc biệt trong thời tọa thiền. Tâm không trụ vào đâu 
và đồng thời ở khắp mọi nơi. Cũng giống như khi lái 
xe, chúng ta không tập trung sự chú ý vào một đối 
tượng đặc biệt nào chắng hạn tay lái mà chỉ tỉnh giác. 
Tâm thực sự không ở đâu nghĩa là ở khắp nơi. Khi 
tâm không trụ vào đâu nhưng ở khắp nơi, chúng ta có 
thể phản ứng rất tự nhiên khi bất cứ việc gì xảy ra. Đó 
là thiền tọa. Tâm không nên cố định một nơi nhưng 
chăng những vô trụ mà còn có mặt khắp nơi. 


8S 


That is our awakening. That is parental mind. 
Dögen Zenji continues: 


Therefore, watching over water and over grain, 
shouldn“t everyone maintain the affection and 
kindness of nourishing children? Great Teacher 
Sakyamuni even gave up twenty years of a 
Buddha”s allotted life span to protect us all alike 
in these later times. What was his intention? It 
was simply to confer parental mind. Tathãgatas 
could never wish for rewards or riches. 


According to Buddhist scriptures, the Buddha 
could have lived one hundred years, and yet he died 
when he was eighty in order to donate twenty years 
of his life span to all beings. This is how the Buddha 
manifests parental mind, the attitude of caring for 
things and other people. 


Magnanimous Mind 


The third aspect of the attitude advocated by 
Dögen Zenji is magnanimous mind. “As for what is 
called magnanimous mind,” he said, “this mind is like 
the great mountains or like the great ocean; it is not a 
biased or contentious mind.” 


We must try to avoid bias or a one-sided 
perspective and instead strive to see the whole 
situation. 


Số 


Đó là tỉnh giác. Đó là tâm phụ mẫu. Đạo Nguyên 
nói tiếp: 

Vì thế, khi canh giữ nước và gạo, ai mà không có 

tình thương và lòng từ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 

thơ? Bậc Đại Giác Thích-ca Mâu-ni đã hy sinh 
hai mươi năm tuổi thọ để bảo hộ tất cả chúng 
ta như nhau cả thời gian sau này. Mục đích của 

Phật là gì? Đơn giản là ban bố tâm phụ mẫu. 

Như Lai không bao giờ ước muốn được đèn đáp 

hay lợi dưỡng. 

Theo kinh điển, Phật có thê thọ trăm tuổi, tuy 
nhiên ngài nhập Niết-bàn lúc tám mươi đề ban bố hai 
mươi năm tuôi thọ cho tất cả chúng sinh. Đây là Đức 
Phật thê hiện tâm phụ mẫu, một thái độ chăm lo vạn 
vật và người khác. 


Tâm Quảng Đại 

Khía cạnh thứ ba về thái độ mà Đạo Nguyên tán 
trợ đó là tâm quảng đại. “Thế nào gọi là tâm quảng 
đại,” ngài nói, “tâm như núi cao hoặc biển cả; không 
phải là tâm thiên vị hoặc ưa sanh sự tranh cãi.” 


Chúng ta phải tránh tư kiến hoặc nhìn thiên lệch, 
ngược lại phải cố nhìn toàn diện tình cảnh. 


87 


lf we say, “This is me and that is them,”ˆ our 
community is divided and our minds become one- 
sided. This leads to internal conflict and struggle and 
Our øgroup cannot be called a community or sangha. A 
sangha is a peaceful community of people, a mixture 
of water and milk, not water and oil. The attitude of 
magnanimous mind is no separation. 


“Carrying half a pound, do not take it lightly; 
lifting forty pounds should not seem heavy.” Here 
again Dögen ¡is talking about cooking. Sometimes we 
cook for one or two people. Sometimes we have to 
cook for one or two hundred people. We should not 
think that to prepare a meal for one or two people 
is easy or that to prepare a meal for many people is 
heavy or difficult. We take the same careful, attentive 
attitude in either case. 


“Although drawn by the voices of spring, do not 
wander over spring meadows; viewing the fall colors, 


L” 


do not allow your heart to fall:” Here spring and fall are 
used to represent favorable conditions and adversity. 
ln spring we are happy and we wander around and 
forget reality. During the fall we become sorrowful 
and forget about reality. Too often we are moved by 


emotions, by circumstances, by good times and bad. 


88 


Nếu nói, “Đây là tôi và kia là họ,” cộng đồng 
tu học chúng ta sẽ phân hai và tâm nghiêng một bên. 
Như thế sẽ dẫn đến nội bộ xung đột và tranh cãi và 
lúc đó đoàn nhóm chúng ta không thể gọi là cộng 
đồng tu học hay tăng đoàn nữa. Một tăng đoàn là đại 
chúng hòa hợp, như nước hòa với sữa, không phải 
nước với dầu. Thái độ của tâm quảng đại là không có 
sự chia rẽ. 


“Xách nửa cân, đừng xem nhẹ; nhấc bốn mươi 
cân không cho là nặng.” Ở đây Đạo Nguyên một lần 
nữa nói về chuyện bếp núc. Đôi khi chúng ta nấu cho 
một hoặc hai người. Đôi lúc chúng ta phải nẫu cho 
một hoặc hai trăm người. Chúng ta đừng nghĩ nấu 
bữa ăn cho một hoặc hai người là dễ dàng hoặc nấu 
cho nhiều người là nặng nhọc hoặc khó khăn. Chúng 
ta có cùng một thái độ cần trọng, chuyên chú cả hai 
trường hợp. 


““Tuy tiếng gọi mùa xuân thu hút, đừng lang thang 
trên cánh đồng mượt mà tiết xuân; ngắm nhìn sắc màu 
sang thu, đừng để lòng tiĩu nặng theo lá rụng.” Ở đây 
đề cập mùa xuân và mùa thu tượng trưng cho thuận 
duyên và nghịch duyên. Mùa xuân chúng ta vul tươi 
thơ thần đây đó và lãng quên thực tại. Suốt mùa thu 
chúng ta u sầu và cũng quên mất thực tại. Thường khi 
chúng ta động tâm vì xúc cảm, vì cảnh duyên, thuận 
hoặc nghịch. 


89 


Magnanimous mind, according to Dögen, means 
that “the four seasons cooperate in a single scene.” 
Spring, summer, autumn, and winter are one season. 
We should accept them as one reality of life. That is 
magnanimous mind. 


“Regard light and heavy with a single eye,” he 
goes on to say. “On this single occasion you must write 
the word “øreat. You must know the word “great. 
You must learn the word “øreat.” The attitude of 
magnanimous mind is the same as that of our zazen. 
Let go of thought, resist the pull of discrimination, 
and accept the situation as one. 


These are the three attitudes or three minds 
with which we want to practice as a community, as 
a sangha. Our vow functions as the three minds, 
to nurture the Dharma, to practice with others, to 
create a situation or place to practice with other 
people. To do this we have to maintain these three 
attitudes, especially magnanimous mind. We must 
not be fettered by circumstance. We try to keep 
practicing steadily. That ¡is the attitude we learn from 
our sitting practice. Whatever happens, whatever the 
situation, we just keep sitting. Sometimes we are busy, 
Sometimes we are tired, sometimes we are involved 
in things. But we always come back to the zendo and 
sit down quietly. This is our practice. 


90 


Tâm quảng đại, theo Đạo Nguyên, có nghĩa 
“bốn mùa kết hợp nhau thành một cảnh nhất như.” 
Xuân, hạ, thu, đông là một mùa. Chúng ta nên chấp 
nhận bốn mùa là một thực tại của đời sống. Đó là tâm 
quảng đại. 


Ngài tiếp tục bảo, "Xem nhẹ và nặng chỉ một 
con mắt nhất như. Trong hoàn cảnh độc nhất này phải 
viết chữ “đại. Bạn phải biết chữ “đại. Bạn phải học 
chữ “đại”". Thái độ của tâm quảng đại tương đương 
với sự tọa thiền của chúng ta. Hãy buông bỏ niệm 
tưởng, khước từ với sự lôi kéo của phân biệt, và chấp 
nhận tình huống là nhất như. 

Đây là ba thái độ hoặc ba tâm phải có nếu chúng 
ta muốn tu tập trong một cộng đồng, trong một tăng 
đoàn. Lời nguyện hoạt dụng như là ba tâm, đề trưởng 
dưỡng Pháp, để tu tập với người khác, để tạo hoàn 
cảnh hoặc nơi chốn tu tập với người khác. Muốn làm 
được chúng ta phải duy trì ba tâm thái, đặc biệt là tâm 
quảng đại. Chúng ta không để hoàn cảnh trói buộc. 
Chúng ta cố tu tập vững bên. Đó là thái độ chúng ta 
học từ công phu tọa thiền. Bất cứ việc gì xảy ra, tình 
huống thế nào, chúng ta chỉ tiếp tục ngồi. Đôi khi 
chúng ta bận rộn, đôi khi mệt mỏi, đôi khi vướng vào 
sự vật. Nhưng chúng ta luôn trở lại thiền đường và 
ngồi xuống im lặng. Đó là sự tu tập của chúng ta. 


9] 


VOW ASSANGHA 


Sangha, or community, ¡is an ¡mportant 
manifestation of the concept of vow. We see this in 
the life of Guishan Lingyou, a famous Chinese Zen 
master who established a large and influential sangha 
¡in China. How he accomplished this is instructive. 


Guishan was instrumental in the establishment 
of Zen monasteries. Before his time there were no 
formal Zen Buddhist orders. People simply came 
together to practice. But then Zen monks started to 
create their own unique form of monastic practice. 
lt was the beginning of Zen as a distinct school of 
Chinese Buddhism. This at least ¡is the traditional view 
of the history of Chinese Zen. 


Guishan was tenzo, the chief cook ¡in the 
monastery where he practiced with his teacher, 
Baizhang Huihai. One day Guishan was standing near 
the abbot“s room where Baizhang was staying. 


6 Guishan Lingyou (lsan Reiy) lived from 771 to 853 
CE during the golden age of Chinese Zen. He founded the 
Guiyang (Igyö) school, one of the five schools of Zen in China. 
Guishan was a dharma successor of Baizhang Huihai (Hyakujö 
Ekai). Baizhang is known for his Baizhang Qingguei (Hyakujö 
Shingi), a compilation of the regulations for a Zen monastery. 
With Baizhang's regulations, Zen monastic practice was formally 
established. 


92 


LỜI NGUYỆN NHƯ TĂNG ĐOÀN 


Tăng đoàn, hay cộng đồng, là hiện hành quan 
trọng của lời nguyện. Chúng ta thấy như thế qua cuộc 
đời ngài Quy Sơn Linh Hựu, một thiền sư Trung Hoa 
nổi tiếng tạo dựng một tăng đoàn lớn có ảnh hưởng ở 
Trung Hoa". Cách thức ngài thành tựu là bài học cho 
chúng ta. 


Quy Sơn là pháp khí trong việc thành lập Thiền 
viện. Trước thời ngài không có điều luật chính thức 
Thiền Phật giáo. Mọi người chỉ đến cùng nhau tu tập. 
Nhưng sau đó thiền tăng bắt đầu sáng tạo hình thái 
riêng biệt cho việc tu tập trong chùa. Đó là sự khởi 
đầu của Thiền tông như trường phái chuyên biệt của 
Phật giáo Trung Hoa. Ít nhất đây là quan điểm truyền 
thống của Thiền sử Trung Quốc. 


Quy Sơn làm điền tọa, người bếp chính tại thiền 
viện ngài tu tập với sư phụ là Bá Trượng Hoài Hải. 
Một hôm Quy Sơn đứng gần phương trượng, nơi Bá 
Trượng trú ngụ. 


7 Quy Sơn Linh Hựu (771-853) sống thời kỳ vàng son của 
Thiền tông. Ngài thành lập tông Quy Ngưỡng, một trong năm 
Thiền phái Trung Hoa. Quy Sơn nối pháp Bá Trượng Hoài Hải là 
tác giả Bá Trượng Thanh Quy, tập sách về điều lệ quy chế của 
Thiền viện, theo đó quy củ tu tập trong Thiền môn được thành 
lập. 


93 


Baizhang asked Guishan, ^Who is it?” and Guishan 


replied, “It's me, Lingyou” (Guishan“s dharma name). 


Baizhang said, ^Would you dig in the firepot and 


see if there is fire or not?” 


lt was winter and the firepot was their source of 
heat. Guishan stirred the firepot and said, “No fire.” 
Then Baizhang got up and came over, dug deep into 
the ashes, and found a tiny ember. He showed it to 
Lingyou and said, “What is this? Isn”t this fire?” 


Guishan was enlightened. 


The fire in this story refers to the Buddha-nature. 
Buddha-nature is not something solid or immovable, 
but rather an energy that motivates us to practice— 
and notjustzazen or Buddhist practice. Buddha-nature 
is the fire of the life force that enables us to aspire to 
be better persons, to be more helpful to others, to 
settle into a healthy way of life, and to practice the 
Way. It's difficult to find the fire of Buddha-nature 
inside ourselves, bụt we must. lt“s there. We are alive, 
so we have this force that drives us to practice and 
wake up to the reality of life. It may be only an ember, 


but all of us without exception have it. 


94 


Bá Trượng hỏi Quy Sơn, “AI đó?” và Quy Sơn 
thưa, “Dạ, con, Linh Hựu” (pháp danh của Quy Sơn). 


Bá Trượng bảo: “Ông hãy bươi trong lò xem còn 
lửa hay không?” 

Lúc đó là mùa đông và lò sưởi là nguồn hơi ấm. 
Quy Sơn bươi lò xong thưa, “Dạ, không có lửa.” Bá 
Trượng đứng lên và bước tới, bươi sâu vảo trong tro, 
tìm thấy một đốm than hồng nhỏ xíu. Ngài đưa cho 


Linh Hựu và nói, “Cái gì đây? Không phải là lửa hả?” 
Quy Sơn đại noộ. 


Lửa trong truyện ý nói đến Phật tánh. Phật tánh 
không phải cứng ngắc hay bất động, đúng hơn là năng 
lượng thúc đây chúng ta tu tập—và không chỉ là tọa 
thiền hay tu Phật. Phật tánh là nguồn lửa sinh lực khiến 
chúng ta khát ngưỡng thành người tốt hơn, giúp ích 
người khác nhiều hơn, ôn định nếp sống lành mạnh, 
và tu tập Đạo pháp. Rất khó tìm nguồn lửa Phật tánh 
nơi mình, nhưng phải tìm cho ra. Nguồn lửa đang ở 
đó. Chúng ta đang sống, vì thế có nguồn sinh lực này 
thúc đây chúng ta tu tập và tỉnh ngộ trước thực tại 
cuộc đời. Có thê chỉ là một đốm than hồng, nhưng tất 


cả chúng ta, không trừ al, đêu săn có. 


95 


When we practice with other people, we gather 
together small fires. lf we try to build a fire in a hibachi 
or firepot with a single piece of charcoal, it soon dies 
out. But even one tiny ember, if fed with charcoal, 
becomes a big fire. This ¡is the meaning of sangha. 
We practice together with other people in a sangha. 
Each one of us has a small fire, which alone will die 
out sooner or later. Together we become bigger than 
ourselves. This was Guishan Lingyou“s enlightenment. 


Baizhang sent Guishan to Mount Gui, an isolated, 
precipitous, and awe-inspiring mountain suitable 
for a great monastery. He practiced there alone for 
several years. Dögen Zenji comments on Guishan“s 
practice, which he greatly admired, in a chapter of 
Shöbögenzö titled “Gyöji.” Gvöji means continuous 
or ceaseless practice. Here Dögen talks about many 
Chinese Zen masters and their practice, Guishan being 
one of them. For Dögen, Guishan“s practice offered an 
important example of how to establish a monastery 
or sangha. He remarks: 


After the bestowal of the prophecy (Dharma 
transmission), Zen master Dayuan (Daien) of 
Mount Gui [i.e., Guishan Lingyou] went directly 
to the steep Gui Shan. 


9ó 


Khi tu tập chung với người khác, chúng. ta cùng 
nhau gom lại những đốm lửa nhỏ. Nếu cô gắng gầy 
dựng một ngọn lửa trong lò với chỉ một mầu than đơn 
độc, chăng bao lâu sẽ tàn lụi. Nhưng ngay cả một đốm 
than hồng, nếu cho thêm than, sẽ thành ngọn lửa lớn. 
Đây là ý nghĩa của tăng đoàn. Chúng ta cùng nhau 
tu tập với người khác trong tăng đoàn. Mỗi chúng ta 
có đốm lửa nhỏ, riêng một mình sớm muộn gì cũng 
thành tro. Cùng chung nhau chúng ta cao vĩ hơn chính 
mình. Đây là sự giác ngộ của Quy Sơn. 


Bá Trượng cử Quy Sơn đến núi Quy, một ngọn 
núi hoang văng, hiểm trở, cảm hứng phong phú thích 
hợp cho một đại tu viện. Ngài tu tập một mình ở 
đó suốt nhiều năm. Đạo Nguyên bình về sự tu tập 
của Quy Sơn, khiến ngài rất ngưỡng mộ, trong một 
chương của Chánh Pháp Nhãn Tạng tựa đề “Hành 
trì”. Hành trì có nghĩa là tu tập miên mật không dừng 
nghỉ. Ở đây Đạo Nguyên nói về những thiền sư Trung 
Hoa và sự tu tập của các ngài, Quy Sơn là một trong 
chư vị. Đối với Đạo Nguyên, sự tu tập của Quy Sơn 
là một tắm gương quan trọng về cách tạo dựng tu viện 
hay tăng đoàn. Đạo Nguyên nhận xét: 


Sau khi được truyền pháp, thiền sư Quy Sơn 
Linh Hựu lên thắng núi Quy. 


97 


There he made friends with bears and animals, 
lved at a thatched hermitage, and kept 
practicing. He didnt avoid hardships with 
wind and snow. He ate only chestnuts or horse 
chestnuts. There were neither temple buildings 
nor temple provisions. However, he ceaselessÌy 
devoted himself to continuous practice for 
more than forty years. Later, his temple became 
well known throughout the country and many 
excellent practitioners gathered there. 


People came to practice with him, and eventually 
his sangha grew huge. lt is said that he had fifteen 
hundred students and forty-one dharma successors. 
Even thoupgh in the beginning he practiced alone, his 
practice was not for himself. He vowed to create a 
monastery or sangha to practice with others. 


Dögen Zenji discusses the inner attitude we 
should maintain when we vow to create a sangha or 
place. He continues, “When we make a vow to found 
a temple (a sangha or a monastery) we should not 
be motivated by human sentiment, but we should 
strengthen our aspiration for the continuous practice 
of Buddha Dharma.” Our vow, then, should not be 
based on the human tendency to undertake things 
that we see as good, useful, or beneficial for ourselves 
alone—things we expect to bring us fame, profit, or 
self-satisfaction. 


96 


Nơi đó ngài làm bạn với gấu và thú vật khác, 
sông trong lều tranh, và tiếp tục công phu. Ngài 
không ngại gian khổ vì gió và tuyết. Ngài chỉ ăn 
hạt dẻ hoặc hạt dẻ ngựa. Không có chùa cũng 
chăng có vật thực trong chùa. Tuy nhiên, ngài 
miên mật hiễn mình cho việc tu tập hơn 40 năm. 
Sau này, chùa ngài nổi danh khắp nước và nhiều 
hành giả kiệt xuất vân tập về. 


Nhiều người đến tu tập với ngài, và cuối cùng 
tăng đoàn lớn mạnh đông đảo, một ngàn năm trăm 
đồ chúng và bốn mươi mốt vị được truyền pháp. Tuy 
rằng lúc đầu ngài tu một mình, nhưng không phải 
riêng cho mình. Ngài nguyện tạo dựng một tu viện 
hay tăng đoàn để tu tập với mọi người. 


Đạo Nguyên thảo luận về tâm thái nên duy trì 
khi chúng ta nguyện tạo dựng tăng đoàn hay nơi tu 
tập. Ngài nói tiếp, “Khi chúng ta lập nguyện tạo dựng 
tu viện (tăng đoàn) chúng ta không nên vì động cơ thế 
thái nhân tình, nhưng phải củng cố tâm nguyện vì sự 
tiếp nối tu tập Phật pháp.” Lời nguyện của chúng ta 
không nên đặt căn bản trên khuynh hướng nhân tình 
để thực hiện những việc mình thấy là tốt, là hữu ích, 
hay lợi lạc chỉ riêng cho mình —những việc ta mong 
đợi sẽ mang lại danh, lợi, hay thỏa mãn bản ngã. 


99 


This human sentiment isnt necessarily bad, 
but when we practice Buddha Dharma with others it 
is a hindrance. lf each person seeks his or her own 
happiness and holds his or her own views, opinions, 
values, and ways of thinking, then there will be 
conflict. lf we practice with other people on the basis 
of human sentiment, it may work for a while, but 
eventually it will fail. So our practice should be based 
not on human sentiment but on an aspiration for the 
continuous practice of Buddha Dharma. 


Dögen Zenji continues, “Even ¡f we donft have 
lofty temple buildings, if we practice, the place can be 
called a döjö of ancient Buddhas.” Döjö means a place 
for practice. We now use the word döjö for martial arts 
like karate or aikido, but originally this term referred 
to the place where the Buddha was enlightened 
under the bodhi tree. Döjö is both a place for practice 
and a place of enlightenment because practice and 
enlightenment are one. 


“We hear that ancient people practiced on the 
ground or under a tree. Such places are sacred forever. 
A single person“s continuous practice creates a döjö 
for many Buddhas.” This is the basic point of Dögen 
Zenji's practice. 


100 


Nhân tình không nhất thiết là xấu, nhưng khi 
chúng ta tu tập Phật pháp với người khác lại là một 
chướng ngại. Nếu mỗi người đều tìm cầu hạnh phúc 
cho riêng mình và chấp dính vào quan niệm, ý kiến, 
giá trị và cách suy nghĩ của riêng mình, lúc đó sẽ có 
xung đột. Nếu chúng ta tu với tăng thân trên căn bản 
nhân tình, có thể có kết quả ít lâu, nhưng cuối cùng sẽ 
thất bại. Vì thế chúng ta tu không nên dựa trên nhân 
tình mà trên tâm nguyện vì sự tiếp nối tu tập Phật 
pháp. 


Đạo Nguyên nói tiếp: “Ngay cả khi không có 
tự viện đồ sộ, nếu chúng ta có hành trì, nơi đó gọi là 
đạo tràng của cô Phật.” Đạo tràng là nơi tu tập. Bây 
g1ờ chúng ta dùng chữ này cho các môn võ thuật như 
karate hay alkido, nhưng nguyên nghĩa là nơi Đức 
Phật giác ngộ dưới cội bồ-đề. Đạo tràng vừa là nơi tu 
tập vừa là nơi giác ngộ vì tu tập và giác ngộ là một. 


“Chúng ta nghe nói chư vị cô đức ngồi tu dưới 
đất hay dưới cội cây. Những nơi đó mãi mãi linh 
thiêng. Chỉ một người miên mật tu tập sẽ tạo thành 
một đạo tràng cho nhiều vị Phật.” Đây này là điều căn 
bản trong việc hành trì của Đạo Nguyên. 


101 


We dont need lofty temple buildings for our 
practice. We dont need a formal zazen hall. When 
we vow to establish a döjö, monastery, or sangha, 
we should not forget this. The number of buildings or 
people is not essential. The critical points are practice 
and aspiration. Dögen said: 


Foolish people ¡in this degenerate age should 
not be vainly engaged in construction of temple 
buildings. The Buddhas and ancestors never 
had desires for buildings. Many people today 
meaninglessly construct a Buddha hall or other 
temple buildings although they havent yet 
clarified the eye of their own self. Such people 
build temples, not in order to offer the buildings 
to Buddhas, but to make them their own homes 
of fame and profit. 


They dont understand Buddha Dharma, but 
they construct lofty buildings. That“s why there are 
so many temples in Japan now. They are monuments 
to their founders. Today, Japan is prosperous. Even 
Buddhist priests have money. They construct gorgeous 
buildings, huge Buddha halls, and beautiful zendos. I 
was surprised when I visited a big temple in Japan. 
They had just built a huge two-story building. The first 
story had a spacious hall for giving lectures. 


102 


Chúng ta không cần chùa chiền đồ sộ để tu tập. 
Chúng ta không cần thiền đường chính quy. Khi phát 
nguyện thành lập đạo tràng, tu viện, hay tăng đoàn, 
chúng ta không nên quên điều này. Số lượng chùa hay 
người không quan trọng. Chủ yếu là hành trì và tâm 
nguyện. Đạo Nguyên nói: 


Những kẻ sĩ mê trong thời mạt pháp không nên 
tự phụ lo xây chùa. Chư Phật và chư tổ không 
bao giờ mong cầu chùa chiền. Ngày nay nhiều 
người tạo dựng Phật đường hay chùa chiền một 
cách vô nghĩa dù họ chưa sáng mắt về tự ngã. 
Những người như thế xây chùa, không phải để 
cúng đường chư Phật, mà đề biến thành ngôi nhà 
danh và lợi cho riêng họ. 


Họ không hiểu Phật pháp, nhưng họ xây chùa 
to chùa lớn. Đó là lý do tại sao ngày nay có rất nhiều 
chùa ở Nhật. Chùa là đài kỷ niệm người sáng lập. 
Ngày nay, nước Nhật phôn vinh. Ngay cả tu sĩ cũng 
sở hữu tiền bạc. Họ xây những ngôi chùa nguy nga, 
những Phật đường đồ sộ, và những thiền đường tráng 
lệ. Tôi ngạc nhiên khi viếng thăm một ngôi chùa lớn 
tại Nhật. Người ta vừa xây một tòa cao ốc đồ sộ gồm 
hai tầng. Tầng duới có giảng đường bao la. 


103 


On the second floor, there was a zendo with a big 
Mañjusri statue. But there were no monks practicing 
there. They used the building only once a month to 
have zazen-kai, day-long meditation retreats, and 
retreats for laypeople a few times a year. To me this 
is a waste of wealth. lt has no meaning as Buddha 
Dharma. Dögen Zenji made this same criticism. My 
teacher, Uchiyama Roshi, was also very critical of this 
kind of teacher. Many people, sincere practitioners 
who would like to practice as Dögen Zenji did, try 
to have a formal södö and a statue of Mañjusri, and 
everything Dögen Zenji described. These people build 
a zendö for the sake of human sentiment. They think 
that buildings are essential and that they cannot 
practice without formal monastic buildings. Uchiyama 
Roshi said that we can practice zazen with only three 
square feet for each person, a zafu (round cushion) 
and zabuton (square mat) to sỉt on, and our aspiration 
to practice. That“s all we need. This is a very important 
point. 


Dögen Zenji continues: 


^We have to quietly contemplate Guishan“s 
continuous practice ¡in ancient times. To 
contemplate means to think of it as if we were 
living on Mount Gui right now. 


104 


Tầng trên có thiền đường với tôn tượng đức Văn 
Thù. Nhưng không có vị tăng nào tu tập ở đó. Họ 
sử dụng ngôi chùa một tháng một lần cho thiền hội, 
những khóa thiền tập nhiều ngày và khóa tu cho cư sĩ 
một năm vài lần. Đối với tôi đây là một sự phí phạm 
tiền của. Sẽ không có ý nghĩa đối với Phật pháp. Đạo 
Nguyên đã phê phán tương tự. Sư phụ tôi, Lão sư 
Uchiyama, cũng phê phán mạnh bạo những vị thầy 
sinh hoạt như thế. Nhiều người, những hành giả chân 
thành muốn tu tập giống như Đạo Nguyên, cô gắng 
tạo lập những đạo tràng chính thức và tôn tượng đức 
Văn Thù, và mọi sự vật khác như ngải mô tả. Những 
người này xây dựng đạo tràng vì lợi lạc nhân sinh. Họ 
cho chùa chiên là trọng yếu và họ không thể tu tập mà 
không có tòa nhà chính thức. Lão sư Uchiyama nói 
rằng chúng ta có thể hành thiền chỉ với diện tích ba bộ 
vuông rưỡi cho mỗi người, một bồ đoàn và một tọa cụ 
để ngôi, và tâm nguyện khát ngưỡng hành trì. Đó là 
tất cả chúng ta cần. Điều này rất quan trọng. 


Đạo Nguyên nói tiếp: 


“Chúng ta phải lặng lẽ quán chiếu tổ Quy Sơn 
ngày xưa hành trì miên mật. Quán chiếu là suy 
gâm như thể bây giờ chúng ta đang sống ở núi 


Quy. 


105 


Listen to the sound of rain at midnight. The 
raindrops have power to pierce not only moss 
but also a rock. On a snowy night in winter, even 
birds and animals dont come to us. Unless we 
devote ourselves to continuous practice, valuing 
Dharma more than our own lives, we cannot 
stand such a life.” 


Guishan practiced alone, but I think this is not 
just a description of his solitary lifestyle. This is a 
description of our zazen. When we sit in zazen, even 
ifÍ we are with other people in a busy city, we are 
totally alone. The sound of raindrops and the sounds 
of the birds and animals are the sounds of our life. 
The snow is the scenery of our life. We just see it. We 
don't need to worry about what we should do today 
or tomorrow. Of course, we have a schedules, goals, 
and projects. But we just sit, right now, right here. We 
try to see that this is the only reality and everything 
else is the scenery of our life. We don't consider this 
practice as a step to something else. This practice right 
now, right here, brings about the next step. We don't 
need to worry about the next step. We should be fully 
right here, right now, in this situation, and awake to 
the reality of this self. That is an essential point. 


106 


Lắng nghe tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Giọt mưa 
có khả năng xuyên thủng không những rong rêu 
mà cả đá tảng. Vào đêm đông tuyết giá ngay cả 
chim và thú cũng không đến với chúng ta. Trừ 
phi chúng ta hiến cả đời mình cho việc tu tập 
miên mật, xem pháp Phật nặng hơn đời mình, 
chúng ta không thể nào sống cuộc đời như thế 
được.” 


Quy Sơn tu tập một mình, nhưng tôi cho rằng 
đây không phải chỉ mô tả nếp sống độc cư của ngài. 
Đây là mô tả sự tu thiền của chúng ta. Khi tọa thiền, 
ngay cả khi ngồi với đại chúng trong một thành phố 
ồn ào, chúng ta hoàn toàn một mình. Tiếng mưa rơi 
và tiếng chim thú là âm thanh của đời mình. Tuyết 
là cảnh của đời mình. Chúng ta chỉ nhìn. Chúng ta 
không phải lo lắng nên làm việc gì hôm nay hay ngày 
mai. Dĩ nhiên, chúng ta có thời khóa, mục tiêu, và dự 
án. Nhưng chúng ta chỉ ngồi, ngay bây giờ, ngay tại 
đây. Chúng ta cố gắng thấy biết đây chỉ là thực tại 
và mọi sự vật khác đều là quang cảnh của đời mình. 
Chúng ta không xem tu tập như một nắc thang đề tiến 
tới nơi nào khác. Tu tập ngay bây giờ, ngay tại đây, 
rồi bước kế tiếp. Chúng ta không cần lo lắng cho bước 
kế tiếp. Chúng ta phải có mặt tròn đầy ngay hiện tiền, 
trong hoàn cảnh này, và tỉnh ngộ trước thực tại của 
bản ngã này. Đó là điểm thiết yếu. 


107 


So Guishan didnt hurry to cụt the grass to prepare 
the land, or engage in constructing temple buildings. He 
only continued to practice and put his whole energy into 
cultivating the Way. We cannot help but have sympathy 
for the authentic ancestor who transmitted the true 
Dharma and who had to undergo such hardships in a 
secluded steep mountain. I heard that on Mount Gui 
there was a pond and a brook which might be covered 
with layers of ice and mist. Although it was too solitary 
for a human being to tolerate, practice of the Buddha 
Way and the innermost truth vigorously came together 
there through his continuous practice. 


This is the most important point in this chapter. 
Practice of the Buddha”s Way is not something abstract 
but rather our concrete practice of the innermosttruth 
of Buddha Dharma. This is the Buddha“”s teaching of 
the reality of our life. Even though our practice is very 
small, it merges with the innermost truth—Buddha“s 
teaching of the reality of this universal life. This is 
an important aspect of our practice. Dögen Zenji 
frequently talks about our concrete practice with 
our body and mind and that our personal practice 
actualizes the boundless, universal truth. Without our 
smaill, individual practice with this body and mind, 
the Buddha“s teaching, or universal reality, is just an 
abstraction, something written in scriptures that we 
read and try to imagine. 


108 


Vì thế Quy Sơn không vội vàng dẫy cỏ chuẩn 
bị đất đai, hay bận rộn việc xây chùa. Ngài chỉ tiếp 
tục tu tập và mang hết toàn bộ năng lực vào hành trì 
đường Đạo. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là 
cảm thương chân tô sư truyền trao chánh pháp phải 
chịu gian khổ độc cư nơi thâm sơn cùng cốc. Tôi được 
nghe trên núi Quy có một hồ nước và dòng suối với 
nhiều lớp băng tuyết và sương mù bao phủ. Tuy núi 
quá hiu quạnh đến nỗi con người không chịu được, 
nhưng nơi đó sự tu tập Phật Pháp và lẽ thật uyên thâm 
kết hợp với nhau chặt chẽ qua sự hành trì miên mật 
của ngài. 

Đây là điểm quan trọng nhất trong chương này. 
Tu tập Phật Pháp không phải là việc trừu tượng mà là 
công phu cụ thê về lẽ thật uyên thâm của Phật Pháp. 
Đây là giáo pháp của Phật về thực tại đời sống. Tuy 
sự tu tập của chúng ta còn nhỏ hẹp, vẫn hoà nhập vào 
lẽ thật uyên thâm——giáo pháp của Đức Phật về thực 
tại đời sống trùm khắp. Đây là khía cạnh quan trọng 
của việc tu tập. Đạo Nguyên thường nói việc tu tập 
cụ thê với thân tâm và công phu cá nhân sẽ hiện hành 
lẽ thật vô biên trùm khắp. Nếu mỗi người chúng ta 
không tu tập từng chút một với thân và tâm thì giáo 
pháp của Đức Phật, hay thực tại trùm khắp, chỉ là một 
sự trừu tượng, viết trong kinh điển để đọc và cố suy 
nghI. 


109 


The universal truth or life force can only be 
manifested through our practice. lf no one practices, 
Buddhist texts remain only words. lf no one lives the 
teaching, it“s just another part of our library; it's not 
alive. Even if our bodhi-mind or aspiration is weak, 
Our practice is the manifestation of the universal truth 
taught by the Buddha. 


Without the practice of this limited body and 
mind, temple buildings and zendos are meaningless. 
According to Dögen Zenji, the meaning of our 
practice is practice at this moment, right now, right 
here, actualizing the Buddha“s teaching. Without our 
practice there is no Buddha“s teaching. 


THE POWER 0F RAINDROPS 


In his comments about Guishan Lingyou's 
practice, Dögen Zenji talks about raindrops. He asks us 
to contemplate Guishan“s practice in the mountains. 
We should try to feel as if we were in Guishan”s place. 
“Listen to the sound of raindrops at midnight. The 
raindrops have the power to pierce not only moss 
but also rock.” Guishan sat by himself in the deep 
mountain. Our practice of zazen, like his, resembles 
a raindrop. 


110 


Lễ thật trùm khắp hay sức sống chỉ có thể hiện 
hành qua sự tu tập của chúng ta. Nếu không ai tu tập, 
kinh Phật chỉ còn là ngôn ngữ văn tự. Nếu không ai 
làm sống lại giáo pháp, kinh điển chỉ là một phần của 
thư viện; là tử ngữ. Ngay cả khi tâm bồ-đề hay tâm 
nguyện yếu ớt, sự tu tập vẫn là hiện hành của lẽ thật 
trùm khắp mà đức Phật đã thuyết giảng. 


Không có sự tu tập của thân và tâm hữu hạn này, 
ngôi chùa và thiền đường thành vô nghĩa. Theo Đạo 
Nguyên, ý nghĩa của sự tu tập là tu tập ngay giờ phút 
này, bây g1ờ, tại đây, thể hiện giáo pháp của Đức Phật. 
Không có sự tu tập thì không có giáo pháp của Phật. 


SỨC MẠNH CỦA GIỌT MƯA 


Trong phần bình về sự hành trì của Quy Sơn 
Linh Hựu, Đạo Nguyên nói về những giọt mưa. Ngài 
dạy chúng ta tham chiếu công phu của Quy Sơn trên 
núi. Hãy cô cảm nhận như mình đang ở chỗ Quy Sơn. 
“Hãy lắng nghe tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Giọt mưa 
có khả năng xuyên thủng không những rong rêu mà 
cả đất đá.” Quy Sơn ngồi một mình trong núi sâu. 
Việc tọa thiền của chúng ta, giống như ngài, giống 
như giọt mưa. 


1II 


We are small and can sit for only a short time. 
Each drop alone has little power, but still we continue 
to practice. As raindrops eventually pierce not only 
moss but also rock, continuous practice of zazen has 
the power to make a hole in even a rock. This is an 
essential point. Our practice doesn't have a mystical, 
mysterious, or magical power to clear away all 
delusions. But like the raindrops, we sit moment by 
moment, day after day, year after year, and this sitting 
generates the power to erode a rock. When we think 
of our plans to establish a monastery, it's the same. 
Our effort is like raindrops; it doesnt create change in 
one day, or a few days, or a few years. But if we just 
keep doing it, when conditions are ripe, it happens. 


We should remember Guishan Lingyou”s 
example. Our actual practice is most important. We 
need time to work toward our goals, but to accomplish 
any project the appropriate cause and conditions 
are essential. The cause may be compared to the 
seed of a plant, and the conditions to temperature, 
humidity, and sunshine. lf we put a seed on a desk, it 
Worft sprout. lt needs the right conditions. But even 
when conditions are perfect, if the seed isnt healthy 
it won”t sprout. So we must be careful to keep our 
practice healthy and deeply rooted. 


112 


Chúng ta nhỏ bé và chỉ ngồi khoảng thời gian 
ngắn. Mỗi một giọt mưa có năng lực không lớn, 
nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tu tập. Vì giọt mưa rốt 
cuộc cũng xuyên thủng không những rong rêu mà cả 
đất đá, miên mật hành thiền có sức mạnh tạo thành 
một lỗ hồng trên đá. Đây là điểm thiết yếu. Việc tu tập 
của chúng ta không có khả năng ảo thuật, huyền bí, 
phù phép để xua tan mê lầm. Nhưng giống như giọt 
mưa, chúng ta ngồi từng giây phút, ngày qua ngày, 
năm qua năm, và ngôi như thế sẽ tạo sức mạnh xói 
mòn đất đá. Khi chúng ta nghĩ về dự án dựng lập tu 
viện, cũng giống như thế. Nỗ lực của chúng ta giống 
như giọt mưa; không tạo ra chuyên biến trong một 
ngày, hay vài ngày, hay vài năm. Nhưng nếu cứ tiếp 
tục, khi nhân duyên chín muỗi, sẽ xảy ra. 


Nên nhớ gương Quy Sơn Linh Hựu. Sự tu tập 
thực sự quan trọng nhất. Chúng ta cần tiễn tới mục 
tiêu của mình, nhưng để thành tựu bất cứ dự án nào, 
nhân và duyên thuận lợi là chủ yêu. Nhân có thê so 
với hạt giống cây trồng, và duyên với nhiệt độ, độ 
âm, và ánh nắng. Nếu để hạt giống trên bàn, không 
nây mầm được, mà cần thuận duyên. Nhưng khi đầy 
đủ duyên tốt, nêu hạt giống không mạnh, cũng không 
nây mầm. Vì thế chúng ta phải cần trọng giữ sự tu tập 
của mình lành mạnh và bén rễ sâu. 


113 


We should keep the root of our practice wholesome. 


The changing of the seasons is similar. When 
l came to Minneapolis in August, all the trees had 
green leaves. lt was very beautiful. After a few weeks, 
the trees turned many different colors, and this too 
was beautiful. lf we tried to paint each leaf by hand, it 
would take forever. But when autumn comes, all the 
leaves change color suddenly, almost at once, because 
there is a cause inside of the tree. That's how things 
happen. lf we don't have the right conditions, not 
even a single leaf will change color. This is important 
to consider in the context of vow. Vow is kind of a 
long-range project or plan. We don't need to be in a 
hurry. Just practice and recharge our energy in the 
sangha. Practice, sit, keep the seed alive, and when 
conditions ripen, it will grow. 


Buddha Dharma is something universal, infinite, 
and absolute. As individual human beings, we are 
small and limited. But when we sit in this posture and 
let go of individuality, we are one with everything. We 
are infinite, absolute, part of the universe. When we 
give up our limited attitudes, there is no separation 
between this small individual self and the boundless 
universe. The smallness of individuals and universality 
of reality is a main point in Dögen Zenji's teaching. 


114 


Chúng ta phải giữ gìn cội rễ tu tập khỏe mạnh. 


Các mùa thay đổi cũng thế. Khi tôi tới Minneapolis 
vào tháng tám, cây cối xanh tươi. Trời rất đẹp. Sau vài 
tuần, lá cây đổi sang nhiều màu khác nhau, và vẫn 
thấy đẹp. Nếu chúng ta cô tô màu từng chiếc lá bằng 
tay, sẽ không bao giờ xong. Nhưng mùa thu tới, tất cả 
lá bỗng nhiên đôi màu, hầu như cùng một lúc, vì nhân 
nằm sẵn trong cây. Đó là lý do sự việc xảy ra. Nếu 
không đủ duyên thích hợp, ngay cả một chiếc lá cũng 
không đổi màu. Sự kiện này quan trọng để suy gẫm 
trong nội dung lời nguyện. Lời nguyện là một loại dự 
án hay kế hoạch có phạm vi rộng lớn. Chúng ta không 
cần vội vã. Chỉ tu tập và nạp thêm năng lượng trong 
tăng đoàn. Hãy công phu, ngồi, duy trì hạt giống sinh 
động, và khi nhân duyên chín muỗi, hạt giống sẽ nây 
mâm. 


Phật Pháp thì trùm khắp, vô tận, và tuyệt đối. 
Là những con người cá thể, chúng ta nhỏ bé và hữu 
hạn. Nhưng khi ngồi trong tư thế tọa thiền và buông 
bỏ ngã tính, chúng ta là một với tất cả. Chúng ta là 
vô lượng vô biên, tuyệt đối, là thành phần của vũ trụ. 
Khi buông bỏ thái độ hữu hạn, sẽ không có phân chia 
giữa cái ngã cá nhân nhỏ hẹp này và vũ trụ vô lượng 
vô biên. Tính nhỏ hẹp của cá nhân và tính trùm khắp 
của thực tại là trọng tâm giáo lý của Đạo Nguyên. 


115 


lt can also be described as the merging of 
difference and unity. Difference is individuality; each 
person ¡is different. Unity means that everything is 
one; there is no separation. This is our reality. We are 
independent, smaill, and limited. Yet when we sit in 
this posture and let go of thought and of our limited 
desires, we are moved by a vow that comes from the 
very core of our being, and there is no separation 


between us and the whole universe. 


Dögen Zenji often referred to this merging of 
individuality and universality. For example, in Eihei 
Köroku he quotes HongzhiZhengjue (Wanshi Shökaku), 
a famous Chinese Zen master and the Dharma 
brother of Changlu Oingliao (Chöro Seiryö). Hongzhi 
was asked, “What is the self before discrimination?” 
He answered, “A toad in a well swallows the moon.” 
A tiny being in a small well swallowed the moon, a 


symbol of universality, the reality of our life. 


In Eihei Köroku Dögen Zenji changed the 
expression to “A toad in the bottom of the ocean 
eats gruel.” This is a strange image, since there are no 


toads in the ocean. Here”s how we can understand it. 


116 


Có thể mô tả là sự hòa hợp giữa sai biệt và đồng 
nhất. Sai biệt là cá biệt; mỗi người đều sai khác. Đồng 
nhất nghĩa là tất cả là một; không phân chia. Đây là 
thực tại của chúng ta. Chúng ta độc lập, nhỏ bé, và 
hữu hạn. Tuy nhiên khi ngồi trong tư thế tọa thiền 
và buông bỏ vọng tưởng và tham dục hạn hẹp, lời 
nguyện phát khởi từ tận cùng sinh mạng sẽ thúc đây 
chúng ta, và sẽ không có phân chia giữa chúng ta và 


toàn thê vũ trụ. 


Đạo Nguyên thường đề cập sự hòa hợp giữa cá 
thê và tông thể. Thí dụ như trong Vĩnh Bình Quảng 
Lục ngài trích Hoằng Trí Chánh Giác, một thiền sư 
nổi tiếng của Trung Hoa và huynh đệ của Chơn Hiết 
Thanh Liễu. Có người hỏi Hoằng Trí, “Cái gì là ngã 
trước khi có sự phân biệt?” Ngài trả lời, “Cóc dưới 
giếng nuốt trăng.” Một con vật bé tí dưới giếng hẹp 
mà nuốt hết mặt trăng, một biểu tượng của tổng thể 
trùm khắp, thực tại của đời sống. 

Trong Vĩnh Bình Quảng Lục Đạo Nguyên đổi 
câu trên thành “Cóc dưới đáy biển ăn cháo.” Đây là 
một hình ảnh lạ lùng, vì không có cóc dưới biển. Ta 


hiểu thế nào đây. 


117 


The toad in the bottom of the ocean symbolizes 
a practitoner in a monastery; the gruel ¡is what 
practitioners eat almost every day for breakfast, and 
the ocean represents the sangha. So we are all toads 
in the ocean. A well refers to narrow egocentricity, or 
individuality. When we practice in a sangha, we are 
still toads, although we no longer live in a well but in 
the ocean. 


Dögen continues, “A jewel rabbit in the sky 


L” 


washes the bowl.” As a child in Japan, l was taught 
that there was a rabbit in the moon, because the 
pattern of the moons craters resembles a rabbit, at 
least for the Japanese. So “jewel rabbit” refers to 
the moon. What does Dögen mean when he says 
that a toad in the ocean eats gruel and a jewel rabbit 
washes the bowl? I think he means that we are very 
limited beings, but when we practice with the sangha 
and eat gruel for breakfast, the rabbit, meaning the 
moon, comes to this person and washes the bowl. 
So this practitioner ¡is not a toad anymore, but the 
jewel rabbit in the moon. There is a transformation 
here. Hongzhis expression is poetic, not about day- 
to-day activity. But Dögen Zenji expresses very well 
the reality of our practice. 


118 


Con cóc dưới đáy biển tượng trưng cho hành giả 
trong tu viện; cháo là thức ăn người tu dùng trong bữa 
điểm tâm hầu như mỗi ngày, và biển cả tượng trưng 
cho tăng đoàn. Vì thế tất cả chúng ta là cóc dưới biên. 
Giếng tượng trưng lòng vị ngã nhỏ hẹp, hay cá thê. 
Khi tu tập trong tăng đoàn, chúng ta vẫn còn là con 
cóc, tuy không còn ở dưới giếng mà sống trong biển 
cả. 

Đạo Nguyên bảo tiếp, “Thỏ ngọc trên trời rửa 
bát.” Hồi còn nhỏ ở Nhật, tôi nghe nói có một chú thỏ 
trên cung trăng, vì hình dáng miệng núi lửa trên mặt 
trăng giống con thỏ, ít nhất là đối với dân Nhật. Vì 
thế “thỏ ngọc” chỉ cho mặt trăng. Đạo Nguyên ngụ 
ý gì khi nói con cóc dưới biển ăn cháo và ngọc thỏ 
rửa bát? Tôi nghĩ ngài ám chỉ chúng ta là chúng sinh 
hữu hạn, nhưng khi tu tập trong tăng đoàn và ăn cháo 
điểm tâm, chú thỏ, nghĩa là mặt trăng, đến với chúng 
ta và rửa bát. Như thế người tu không còn là con cóc 
nữa, mà là thỏ ngọc trên cung trăng. Có sự chuyển 
hóa ở đây. Lời Hoằng Trí diễn tả thi vị, không phải 
là sinh hoạt thường ngày. Nhưng Đạo Nguyên diễn tả 
rất hay thực tại việc tu tập của chúng ta. 


119 


We are small living beings like toads, and yet, 
when we practice with the sangha, we are not just 
individuals but part of the ocean of beings, of all 
existence. Eating gruel for breakfast is a very concrete 
activity. Even a small act by a small person manifests 
the universal reality, which ¡is the reality of our life. 
Any effort, however small, is enough. We do what we 
can in this moment, and then in the next moment, 
and then tomorrow; one moment at a time. lt is the 
same as our practice of zazen, and our practice in our 
daily activities. 


MEANINGS 0F LIVING BY VOW 


Vow is one of the most important aspects of 
practice as a bodhisattva. lt can be understood from 
three different perspectives. First, a vow is a direction 
for an individual. We live the reality of life whether we 
are deluded or enlightened. This reality is called as-it- 
is-ness, or tathãtã. lt is also true that we frequently 
deviate from this reality of lie because we are 
deceived by our egocentricity. The reality of our life 
is not so simple for us human beings. Enlightened or 
deluded, we are living out our as-it-is-ness, and yet we 
are always blind to it. This is our life as human beings. 
First we have to realize that we are deluded. Then we 
have to go back to the reality of life through deluded. 


120 


Chúng ta là sanh linh nhỏ bé như con cóc, và tuy 
vậy, khi tu tập với tăng thân, chúng ta không chỉ là 
cá nhân mà là thành phần của “đức chúng như hải.” 
Điểm tâm với cháo là sinh hoạt rất cụ thể. Dù là một 
hành động nhỏ bé của con người nhỏ bé vẫn hiện 
hành thực tại trùm khắp, là thực tại của đời sống. Bất 
cứ nỗ lực nào dù nhỏ tới đâu cũng đầy đủ. Chúng ta 
làm điều gì có thể làm được trong giây phút này, sau 
đó giây phút kế tiếp, rồi đến ngày mai; mỗi lần một 
chút. Giống như chúng ta tọa thiền, và tu tập trong 
sinh hoạt hăng ngày. 


Ý NGHĨA VIỆC SỐNG THEO LỜI NGUYỆN 


Lời nguyện là một trong những khía cạnh quan 
trọng nhất trong pháp tu Bồ-tát hạnh. Chúng ta có thể 
hiểu trên ba bình diện. Thứ nhất, lời nguyện là hướng 
đi cho một cá nhân. Chúng ta sống thực tại cuộc đời 
dù còn vô minh hay đã giác ngộ. Thực tại này là như 
thị, như như. Cũng đúng là chúng ta thường hay ổi 
lạc khỏi thực tại cuộc đời vị bị ngã chấp dối gạt. Đối 
với phảm nhân chúng ta thực tại cuộc đời không đơn 
giản. Giác ngộ hay si mê, chúng ta sống ngoài vòng 
như thị, chăng những thế còn bị trói buộc. Đó là đời 
sống của phàm nhân. Trước hết chúng ta phải nhận 
ra mình còn mê lầm. Rồi chúng ta trở về thực tại đời 
sống xuyên qua mê lầm. 


121 


Then we have to go back to the reality of life 
through the practice of this reality. As-it-is-ness for 
human beings is dynamic. We live in the reality of 
life, yet always lose sight of it, so we must return to 
it. These three points are the movemertt, the actual 
reality of our lives. To go back to the reality of life in 
the midst of this reality is our practice. This practice 
is based on vow. This vow is not a special promise we 
make to the Buddha but rather a manifestation of the 
foundation of our being. This is the most fundamental 
meaning of taking a vow. We go back to the reality of 
life within that reality. 


The second aspect of living by vow ¡is to live 
within a sangha and practice with other people, that 
is, to walk together with all living beings. We do this 
with the three minds—joyful mind, parental mind, 
and magnanimous mind. Our vow is manifest in our 
day-to-day lives as these three minds. Finally, we 
practice as a sangha, not simply as an individual but 
as one whole body. The sangha itself needs to have a 
direction to grow. That is the meaning of living by vow 
as a sangha. By working on the vow as a sangha little 
by little, one thing at a time, like raindrops, we meet 
the challenges and create a new stage in the history 
of Buddhism in the West. 


122 


Sau đó chúng ta phải trở lại thực tại cuộc đời 
bằng cách tu tập thực tại này. Tính như thị đối với 
chúng sinh rất năng động. Chúng ta sống trong thực 
tại cuộc đời mà luôn luôn đánh mất, vì vậy chúng ta 
phải quay trở về thực tại. Ba yếu tố này là động dụng, 
là thực tại đích thực của cuộc đời chúng ta. Trở lại 
thực tại đời sống giữa lòng thực tại cuộc đời là sự tu 
tập của chúng ta. Sự tu tập này đặt nên tảng trên phát 
nguyện. Lời nguyện không phải là lời hứa đặc biệt với 
đức Phật mà là hiện hành nền tảng sinh mạng chúng 
ta. Đây là ý nghĩa căn bản nhất của việc phát nguyện. 
Chúng ta quay về thực tại đời sống giữa lòng thực tại. 


Khía cạnh thứ hai sống theo lời nguyện là sống 
trong tăng chúng và cùng tu tập với mọi người, đó là 
đồng hành với tất cả chúng sinh. Chúng ta tu như thế 
với ba tâm—tâm hoan hỷ, tâm phụ mẫu, và tâm quảng 
đại. Lời nguyện của chúng ta sẽ hiện hành trong đời 
sống hằng ngày như ba tâm này. Sau hết, chúng ta tu 
như là tăng đoàn, không phải chỉ là cá nhân mà toàn 
thể. Tăng đoàn tự phải có một hướng đi để lớn mạnh. 
Đó là ý nghĩa việc sống theo lời nguyện như một tăng 
đoàn. Bằng cách thực hiện dần dần lời nguyện như 
một tăng đoàn, mỗi lần một việc, giống như từng giọt 
mưa, chúng ta đối diện với thử thách và tạo dựng một 
giai đoạn mới trong lịch sử Phật giáo ở phương Tây. 


+ 


123 


2l 


[2] 
TẢ ⁄/3" WAKENING TO INCOMPLETENESS; c\x? 


TỈNH NGỘ SỰ BẤT TOÀN: 
KU VERSE OF REPENTANCE 


AIll the karma ever created by me since oƒ old 
Through greed, anger, and selƒ-delusion 

Which has no beginning, born oƒ my body, 
speech, and thought 

I now make ƒull repentance oƒ it. 


TRADITIONALLY ¡in Chinese and Japanese 
Buddhism, there are two kinds of repentance. One 
is formal and concrete repentance, called ji-sange— 
in which we repent concrete offenses by means 
of rituals conducted with the help of a particular 
Buddha, teacher, or sangha member. Another kind of 
repentance ¡is called ri-sange. Ji and ri are important 
concepts in Chinese Buddhism. Ji refers to the relative, 
conventional, phenomenal, and formal level, whereas 
ri refers to the absolute, supreme, total, and formless 
level. A verse different from the one quoted above is 
used for ri-sange. 


Siting in zazen and letting go of thoughts ¡is 
formless repentance. 


124 


` 4 + KỆ SÁM HỐI 
€C ^ 
y 


Xưa con đã tạo bao ác nghiệp 
Vì bởi vô thủy tham, sản, sỉ 

Từ thản, miệng, ý mà phát sinh 
Tất cả nay con xin sám hồi. 


Theo truyền thống Phật giáo ở Trung Hoa và 
Nhật Bản, có hai cách sám hối. Một là sám hối theo 
nghi thức và cụ thể, gọi là sự-sám hối—trong đó 
chúng ta sám hối những lỗi lầm cụ thê bằng nghỉ lễ do 
một vị Phật, hay vị thầy, hoặc vị tăng đặc biệt hỗ trợ 
tác lễ. Cách thứ hai là lý-sám hồi. Lý và sự là những 
ý niệm quan trọng trong Phật giáo Trung Hoa. Sự đề 
cập ở mức độ tương đối, quy ước, có tính cách hiện 
tượng, và nghi thức trong khi lý đề cập ở tầm mức 
tuyệt đối, tối thượng, toàn diện và vô tướng. Một bài 
kệ khác với bài kệ trên được dùng trong lý sám hối. 


Ngôi thiên và buông bỏ niệm tưởng là sám hôi 
vô tướng. 


125 


This kind of repentance has been emphasized in 
the Sötõ tradition since the Edo period (seventeenth— 
ninteenth centuries). But in Dögen Zenji's writings, as 
far as l know, only the verse of ji-sange is recorded. 
I think both forms are important. Formail ji-sange is 
recorded. I think both forms are important. Formal 
repentance ¡is for our misdeeds that break the 
bodhisattva precepts we receive when we become 
the Buddha's students. Formless repentance is to 
awaken to the total interpenetrating reality beyond 
separation of subject and object, self and others. This 
is zazen. 


The original Buddhist repentance was ji-sange, 
or formal repentance. In the original Buddhist sangha 
in India, when someone made a mistake the Buddha 
admonished the person not to repeat the deed. 
These admonitions were memorized and compiled 
in a category of Buddhist scripture called Vinaya 
by one of the ten great disciples, Upali, at the first 
council after the Buddha”s death. Since then, people 
receiving ordination as monks and nuns took these 
precepts as guidelines and vowed to uphold them. 
Sangha members held meetings for repentance called 
uposatha (Jap., fusatsu) twice a month on new and 
full moon days. 


126 


Cách sám hối này được nhắn mạnh trong truyền 
thống Tào Động từ thời Edo (thế kỷ thứ 17-19). 
Nhưng trong tác phẩm của Đạo Nguyên, như tôi được 
biết, chỉ có bài tụng sự sám hối được ghi lại. Tôi nghĩ 
cả hai hình thái đều quan trọng. Sự sám hối theo nghỉ 
thức dành cho những hành động lỗi lầm phạm Bồ-tát 
giới chúng ta đã lãnh thọ khi là đệ tử Phật. Lý sám 
hối là tỉnh ngộ trước thực tại tương duyên siêu vượt 
phân biệt chủ thê và đối tượng, ta và người. Đó là Tọa 
Thiên. 


Sám hồi nguyên thủy của đạo Phật là sự sám hối, 
hoặc sám hối nghi thức. Trong tăng đoàn Phật giáo 
nguyên thủy ở Ấn Độ, khi một người phạm lỗi, đức 
Phật cảnh cáo người đó không được tái phạm. Những 
lời cảnh cáo này phải thuộc lòng và do một trong 
mười vị đại đệ tử, ngài Ưu Ba Ly, trong lần kết tập 
đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt, sưu tập lại thành 
tạng luật. Từ đó người thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo 
ni thọ nhận những giới điều này như kim chỉ nam và 
phát nguyện tuân giữ. Tăng đoàn tổ chức những buồi 
họp cho việc sám hối này gọi là Bồ tát một tháng hai 
lần vào ngày trăng tròn và trăng non. 


127 


A leader of the sangha recited the precepts 
text, called the Pratimoksa, and people who had 
transgressed against the precepts made confession 
and repentance. They incurred penalties depending 
upon the severity of their violations. Lay Buddhists 
received five precepts and could participate in 
uposatha gatherings. 


So the original meaning of repentance is to 
reflect on ones misdeeds and confess them to the 
sangha. This is a concrete, formal repentance. In 
order to make repentance, we first have to receive 
the precepts. The precepts are guidelines for our day- 
to-day lives. When we become aware of our deviation 
from these guidelines, we repent and go back to the 
precepts. This is the meaning of receiving the precepts 
as standards for our lives and making repentance. 


Since Mahayana Buddhism was initially a lay 
movement, practitioners didnˆthave their own Vinaya. 
They received only the bodhisattva precepts. Later 
Mahayana monks lived in monasteries and practiced 
based on the Vinaya. In China, Mahayana Buddhist 
monks received both the Vinaya and Mahãyana 
precepts: the ten major precepts and the forty-eight 
minor precepts. 


128 


VỊ thượng thủ tăng đoàn tụng giới bản hay Ba- 
la-đề-mộc-xoa, và người phạm lỗi phát lồ và sám hối. 
Những vị đó sẽ bị phạt tùy theo mức độ vi phạm. Cư 
sĩ thọ năm giới và được phép tham dự những buổi 
phát lồ sám hối. 


Như vậy ý nghĩa nguyên thủy của sám hối là 
quán chiếu những lỗi lầm của mình và phát lồ ra đại 
chúng. Đây là sám hối theo nghỉ thức và cụ thê. Để 
sám hối, chúng ta trước hết phải thọ giới. Giới luật là 
kim chỉ nam cho đời sống hằng ngày. Tỉnh giác trước 
hành động sai lạc đối với những giới điều, chúng ta 
sám hối và trở về giới luật. Đây là ý nghĩa của việc 
thọ giới như những tiêu chuẩn cho đời sống và thực 
hành sám hối. 

Vì Phật giáo Đại thừa khởi đầu là sinh hoạt của 
cư sĩ, hành giả không có tạng luật riêng. Họ chỉ thọ 
giới Bồ-tát. Sau này các vị tăng Đại thừa sống trong 
tu viện và tu tập theo luật tạng. Ở Trung Hoa, các vị 
tăng Đại thừa Phật giáo thọ giới Đại thừa và luật tạng: 
mười giới trọng và bốn mươi tám giới khinh. 


129 


However, in almost all schools of Japanese 
Buddhism except the Ritsu (Vinaya) school, both 
monks and laypeople receive only the bodhisattva 
precepts. This tradition originated with the founder of 
the Japanese Tendai school, Saichö (767-822). In the 
Sötö Zen tradition founded by Dögen, both priests and 
laypeople receive only sixteen bodhisattva precepts: 
the three refuges, the threefold pure precepts, and 
the ten major precepts. 


In our jukai—(precepts-receiving) ceremony, 
we recite this verse of repentance before accepting 
the precepts. Repentance ¡is like washing a cloth 
before dying it a certain color. By repenting the way 
we have been living, we cleanse our body and mind. 
This is a decisive turning point in our lives. We change 
our direction from the pursuit of wealth, fame, and 
success to the bodhisattva Way of living at one with 
all beings. 


Many recite this verse not just once in a lifetime at 
the jukai ceremony but also at bimonthly repentance 
ceremonies called ryaku-fusatsu. Katagiri Roshi's 
practice at MZMC was to recite it at the beginning of 
the morning service together with the verses of the 
three refuges and the four bodhisattva vows. Even 
though we have received the precepts, we often 


forget them and lose our direction as bodhisattvas. 


130 


Tuy nhiên, hầu hết các tông phái Phật giáo ngoại 
trừ Luật tông, tăng sĩ và cư sĩ chỉ thọ Bồ-tát giới. 
Truyền thống này phát xuất từ vị sáng lập tông Thiên 
Thai Nhật Bản là Tối Trừng (767-822). Theo truyền 
thống Thiền Tào Động, do Đạo Nguyên sáng lập, cả 
tăng sĩ và cư sĩ thọ mười sáu giới Bồ-tát: tam quy, tam 
tụ tịnh giới, và mười giới trọng. 


Trong buổi lễ thọ giới, chúng ta tụng kệ sám hối 
kể trên trước khi thọ giới. Sám hối giống như giặt 
sạch miếng vải trước khi nhuộm màu. Bằng cách sám 
hối thái độ sống của mình, chúng ta tây sạch thân và 
tâm. Đây là bước ngoặc có tính cách quyết định trong 
đời mình. Chúng ta chuyên huớng đi từ việc đuổi theo 
lợi, danh, và thành công đến lối sông Bồ-tát đạo là 
một với mọi chúng sinh. 


Nhiều người chỉ tụng bài kệ trên một lần trong 
đời trong buôi lễ thọ giới nhưng cũng có tụng vào dịp 
lễ sám hối một tháng hai lần. Thời khóa tu tập của lão 
sư Katagiri tại Trung Tâm Thiền Minnesota là tụng 
sám hối khi bắt đầu thời kinh sáng cùng với những 
bài kệ tam qui và tứ hoằng thệ nguyện. Ngay cả khi 
chúng ta đã thọ giới, chúng ta thường quên mắt hướng 
đi của Bồ-tát đạo. 


131 


So we remember that the precepts are the 
guidelines of our lives and renew our aspiration and 
commitmernt. This is the meaning of the recitation of 
repentance in our daily practice. 


There is another, deeper meaning of repentance. 
We live in the reality of our life whether or not we 
observe the precepts. No one can escape from this 
reality. Even when we are deluded, we live in reality 
as deluded human beings. Ultimately there ¡is no 
separation between reality and delusion. In other 
words, reality includes delusions. Even though we live 
in the reality that ¡is beyond discrimination, we have 
to discriminate in our day-to-day lives. We have to 
decide what is good or bad. Without discrimination 
we can do nothing. Even as we practice the Buddha“s 
teachings, we have to make choices. This ¡is the 
unavoidable reality of our concrete lives. 


Zazen is the only exception. When we sit in this 
posture and open the hand of thought, we are truly 
free from discrimination. Whenever thoughts come 
up, we just let them go. In our daily activities, however, 
we have to make choices based on discrimination 
even though we practice the reality that is beyond 
discrimination. For instance, right now l am thinking: 


132 


Vì thế chúng ta phải nhớ giới luật là kim chỉ nam 
cho đời sống và hồi phục tâm nguyện. Đó là ý nghĩa 
của việc tụng sám hối trong công phu hằng ngày. 


Sám hối còn có một ý nghĩa khác thâm sâu hơn. 
Chúng ta sống trong thực tại cuộc đời dù có giữ giới 
hay không. Không ai có thể thoát khỏi thực tại này. 
Ngay cả khi còn sĩ mê, chúng ta là chúng sinh si mê 
sống trong thực tại. Cuối cùng không có sự chia cách 
giữa thực tại và sĩ mê. Nói cách khác, thực tại bao 
gồm cả si mê. Tuy sống trong thực tại siêu việt phân 
biệt đối đãi, chúng ta vẫn phải biện biệt trong đời sống 
hằng ngày. Chúng ta phải quyết định cái gì tốt cái gì 
xấu. Không biện biệt, chúng ta không làm được việc 
gì. Ngay khi tu tập Phật pháp, chúng ta phải lựa chọn. 
Đây là thực tại không tránh được của đời sống cụ thê. 


Thiên tập là ngoại lệ duy nhất. Khi tọa thiền và 
buông bỏ niệm tưởng, chúng ta thực sự siêu vượt phân 
biệt đối đãi. Mỗi khi niệm tưởng dấy khởi, chúng 
ta buông bỏ. Trong sinh hoạt hăng ngày, tuy nhiên, 
chúng ta phải lựa chọn căn cứ trên sự biện biệt dù 
chúng ta tu tập thực tại siêu vượt phân biệt đối đãi. 
Thí dụ như, ngay bây giờ tôi đang nghĩ: 


133 


“How can | express the Buddha”s teachings in 
the most understandable way in English?” This is my 
intention. Even when we try to manifest the reality 
beyond discrimination, we have to discriminate and 
make choices about the best way to do so. Repentance 
means that although I think this is the best thing to do 
in this situation, | recognize that it might be a mistake. 
lt might even be harmful to others and to me—I don't 
know. 


When | was at Pioneer Valley Zendo ¡in 
Massachusetts, I had to cụt many trees to clear the 
land and plant a garden. I killed many small animals, 
insects, and worms. Once, for example, after | dug 
a well the hole filled with rainwater and a skunk 
drowned. My intention was to work for the Buddha 
Dharma and to create a place for practice. To do so, 
I harmed other creatures. Even when we try to work 
for the benefit of all beings, we may harm others. We 
cannot predict the consequences of our actions. All 
of us have to eat to live. Even if we don”t eat meat, 
we have to eat vegetables. This means we have 
to kill vegetables. To live as a human being ¡is to be 
supported by others' lives and deaths. Even if we are 
not conscious of it, we may create evil karma that 
can injure ourselves and others. As bodhisattvas we 
cannot live without repentance. 


134 


“Làm sao tôi có thể trình bày giáo pháp của đức 
Phật theo cách dễ hiểu nhất bằng Anh ngữ?” Đó là ý 
định của tôi. Ngay cả khi cố gắng bày tỏ thực tại siêu 
vượt phân biệt đối đãi, chúng ta phải biện biệt để chọn 
cách tốt nhất đề thực hiện. Sám hối có nghĩa là tuy tôi 
cho đây là cách tốt nhất phải làm trong tình trạng này, 
tôi vẫn nhận ra có thê là sai lầm, còn có thê hại người 
và hại mình— tôi không biết rõ. 


Khi sống tại Trung Tâm Thiền Pioneer Valley 
ở Massachusetts, tôi phải đốn cây để có đất trồng 
tạo thành một khu vườn. Tôi sát hại nhiều con vật 
nhỏ, côn trùng, sâu bọ. Như có lần sau khi đào cái 
hố đầy nước mưa làm giếng, có một con chỗồn hôi bị 
chết đuối. Ý định của tôi là phục vụ Phật pháp và tạo 
lập một nơi tu tập. Đề thực hiện, tôi đã sát hại sinh 
vật. Ngay cả khi chúng ta cố làm lợi ích cho chúng 
sinh, chúng ta có thê làm hại những chúng sinh khác. 
Chúng ta không thê tiên đoán hậu quả của việc mình 
làm. Tất cả chúng ta đều phải ăn để sống. Ngay cả 
khi không ăn thịt, chúng ta vẫn phải ăn rau. Điều này 
có nghĩa chúng ta phải sát hại rau. Sống làm người là 
sống trên sinh mạng và cái chết của những sinh vật 
khác. Ngay cả khi không ý thức như thế, chúng ta vẫn 
có thê tạo ác nghiệp làm thương tổn chính mình và 
chúng sinh khác. Là Bồ-tát, chúng ta không thê sống 
mà không sám hồi. 


135 


“All the karma ever created by me since of old”: 
This translation does not specify bad karma, but the 
original does. Shoakugö means “bad karma.” Some 
other translations use words such as “unwholesome,” 
“twisted,” or “harmful” to avoid the duality between 
good and bad. We practice repentance on the basis 
of total interpenetrating reality. We live only with 
the support of all beings but recognize that we may 
harm some. Even when we live as welÌ as we possibly 
can, we still need to repent because from our limited 
viewpoint we cant know which acts might result in 
harm. 


“Through greed, anger, and self-delusion”: In 
Buddhism these are the three poisons. Self-delusion 
or ignorance is the cause of the other two. In this case 
it refers to ignorance of the reality of impermanence 
and ego. The Heart Sutra tells us that all five skandhas 
are empty. The five skandhas make up our body and 
mind. This means that we are empty, and yet we don't 
often see the emptiness of our body and mind. It feels 
as if we have a body and mind. We assume there is 
something called an “ego” that owns and operates 
our body in the same way a person owns and drives a 
car. In reality there is no driver but only this body and 
mind. There is no driver, bụt somehow the car runs. 
This is really an “auto-mobile.” 


136 


“Xưa con đã tạo bao ác nghiệp”: Câu dịch tiếng 
Anh này không xác định ác nghiệp, nhưng nguyên 
văn tiếng Nhật (và Hán văn) là ác nghiệp. Shoakugo 
nghĩa là ác nghiệp. Vài chuyên ngữ khác sử dụng 
Bi lEic từ như “không tốt”, “không ngay thăng”, hay 
“có hại” để tránh nhị nguyên tốt xấu. Chúng ta hành 
trì sám hối trên căn bản thực tại tương tức tương nhập 
toàn diện. Chúng ta sống còn nhờ những sinh vật 
khác hỗ trợ nhưng vẫn nhận biết là chúng ta có thể 
làm hại một số khác. Ngay cả khi cố gắng sống tốt 
trong phạm vi có thể được, chúng ta vẫn cần sám hồi 
vì từ quan điểm hạn hẹp chúng ta không thể biết hành 
động nảo tác hại. 


“Vị tham, sân, ngã-si”: Theo Phật giáo, có ba 
độc. Ngã-si hay vô minh là nhân của hai độc kia. 
Trong trường hợp này là vô minh không hiểu thực tại 
của vô thường và ngã. Tâm Kinh dạy chúng ta năm 
uấn là không. Năm uần tạo thành thân tâm này. Điều 
này có nghĩa chúng ta là không, và tuy vậy, chúng 
ta thường không thấy tánh không trong thân và tâm 
mình. Chúng ta cảm thấy như chúng ta có thân và 
tâm. Chúng ta cho là có một vật gọi là “ngã” sở hữu 
và điều khiến thân chúng ta giống như con người sở 
hữu và điều khiến xe hơi. Thực tế, không có người lái 
mà chỉ có thân và tâm. Không có tài xế, nhưng bằng 
cách nào đó, chiếc xe chạy được. Đó thật sự là “xe 
tự-động.” 


137 


When we are unaware of impermanence and 
egolessness, the ego appears to be the center of the 
world. Anger and greed arise because the ego tries to 
protect itself. Greed prompts us to accumulate more 
and more to satisfy egocentric desires. Anger is caused 
by the ego”s need to stay secure and powerful. These 
three poisons are the basic causes of our bad karma. 


Body, speech, and thought create our good 
and bad karma. “No beginning” means we cannot 
see the origin of our karma. Our body and mind are 
influenced even by things that have happened before 
we were born. Everything that has happened in the 
whole universe since the Big Bang influences our 
ways of thinking and behaving. It is all really without 
beginning. 


“| now make full repentance of it”: The original 
word was sange, which as weve seen means 
“repentance.” Repentance includes confession but is 
not necessarily limited to confession. As the Buddha“s 
students, we receive the precepts and vow to live by 
them. This is why we have to repent deeds against 
OUF VOW. In the first line the Japanese word issai 
(“all”) means all the misdeeds or mistakes we have 
made, even if we are not conscious of them. Vow and 
repentance are inseparable. When we closely look at 
our past deeds, we cannot help but repent. 


138 


Khi chúng ta bất giác về vô thường và vô ngã, 
bản ngã sẽ xuất hiện thành trung tâm của vũ trụ. Sân 
và tham dấy khởi vì bản ngã cố tự bảo vệ. Tham thúc 
đây chúng ta tích chứa ngày càng nhiều hơn để thỏa 
mãn ham muốn vị ngã. Sân bắt nguồn từ nhu cầu của 
bản ngã muốn an toàn và quyền lực. Ba độc này là 
nguyên nhân căn bản tạo ra ác nghiệp. 


Thân, khẩu và ý tạo tác nghiệp lành và nghiệp 
dữ. “Vô thủy” có nghĩa là chúng ta không thể thấy 
được nguồn gốc nghiệp của mình. Thân và tâm bị chỉ 
phối bởi sự vật đã có mặt trước khi chúng ta chào đời. 
Mọi sự vật xảy ra trong toàn thể vũ trụ từ vụ Big 
Bang đều ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành xử 
của chúng ta. Thực sự là không có khởi thủy. 


“Tất cả nay con xin sám hối”: Sám hối gồm việc 
phát lồ nhưng không nhất thiết giới hạn trong phát 
lồ. Là đệ tử của Phật, chúng ta thọ giới và nguyện 
sông theo giới luật. Đó là lý do tại sao chúng ta phải 
sám hối những việc làm trái với lời nguyện. Trong 
câu đầu, từ “issai (tất cả)” tiếng Nhật nghĩa là tất cả 
những lỗi lầm chúng ta đã phạm, ngay cả khi không ý 
thức là mình đã phạm. Sám và nguyện không thê tách 
rời nhau. Khi nhìn kỹ những việc làm trong quá khứ, 
chúng ta không thể không sám hối. 


139 


When we awaken to the total interpenetrating 
reality of our being and look to the future, we cannot 
refrain from making the vow to live with all beings and 
to practice according to the Buddha“s teachings. Vow 
and repentance are two sides of the single practice of 
zazen. 


Another important verse of repentance is from 
the Samantabhadra Sutra. lt addresses formless 
repentance (ri-sange) and repentance of true reality 
(jissö-sange). 

The ocean oƒ dll kqrmic hindrances grises solely 

from delusive thoughts. 

lƒ you wish to make repentance, sit in upright 

posture and be mindful oƒ the true redlity. 

All misdemeanors, like ƒrost and dew, are melted 

qawoy in the sun oƒ wisdom. 

In this repentance we do not actually say 
something like, “lm sorry because of this or that 
specific mistake.” Rather, our zazen is itself repentance. 


“The ocean of all karmic hindrances / arises solely 
from delusive thoughts”: Here “karma” means all of 
our activities—not just our mistakes or misconduct. 
Even when we do good things we may create karmic 
hindrance. Almost all of our actions, good or bad, are 
based on self-centeredness. 


140 


Khi tỉnh ngộ trước toàn thể thực tại tương tức 
tương nhập của sinh mạng mình và nhìn hướng về 
tương lai, chúng ta không thể không phát nguyện sống 
chung với tất cả chúng sinh và tu tập theo Phật pháp. 
Sám và nguyện là hai phương diện của thiền tập. 


Một bài kệ sám hồi quan trọng khác từ kinh Phổ 
Hiền. Đó là sám hối vô tướng (lý sám hối) và tự tánh 
(chân thực tại) sám hồi. 


Biển nghiệp chướng khởi lên chỉ VÌ vỌng tưởng. 

Nếu muôn sảm hối, hãy ngôi ngay thăng và 
chánh niệm về chân thực tại, 

Tắt cả việc làm sai trái sẽ tiêu tan dưới mặt trời 
trí tuệ như sương móc. 


Theo cách sám hối này, chúng ta không thật sự 
nói những lời như, “Con sám hối vì lỗi này hay lỗi 
kia.” Đúng hơn, thiền tập tự là sám hối. 

“Biển nghiệp chướng khởi lên chỉ vì vọng 
tưởng”: Ở đây “nghiệp” nghĩa là tất cả hành động của 
chúng ta—không phải chỉ riêng lỗi lầm hay hành vi 
sai trái. Ngay cả khi làm điều tốt, chúng ta vẫn có 
thể tạo nghiệp chướng. Hầu như mọi hành động của 
chúng ta, tốt hay xấu, đều căn cứ trên tâm vị ngã. 


141 


Therefore they are not in accord with the reality 
of oneness, impermanence, and interdependent 
origination. Any actions (karma) caused by our 
ignorance of the reality of life are a hindrance because 
they prevent us from awakening to reality and 
liberating ourselves from self-clinging. Any activity 
we do solely for ourselves, for our family, community, 
or nation—including Buddhist practices—can be a 
hindrance to actualizing total interpenetrating reality. 


Even our charitable acts often have egocentric 
motivations. We seek satisfaction by trying to be better 
or more important. To seek satisfaction by trying to be 
better or more important. To gain respect from others, 
we try to be seen as compassionate. When there is 
the slightest deviation between our actions and our 
true mind, we create karmic hindrances. When we do 
something evil or make a mistake, we find it easy to 
repent. We have no difficulty in seeing it's our own 
fault, and if we dont recognize our misdeeds, others 
will help us by showing their anger. But when we are 
doing good things, it is really difficult to notice our 
karmic hindrances because people praise us and 
we feel good. Our good deeds that generate karmic 
hindrance make us arrogant and careless. We become 
blind to the fact that we are still limited, ordinary, self- 
centered human beings. 


142 


Vì thế không phù hợp với thực tại nhất như, vô 
thường, và lý duyên khởi. Bất cứ hành nghiệp nào gây 
ra vì vô minh trước thực tại đời sống đều là chướng 
ngại vì ngăn cản chúng ta tỉnh ngộ trước thực tại và 
thoát khỏi ngã chấp. Bất cứ hành động nào vì mình, 
gia đình, cộng đồng, đất nước mình—kế cả tu tập đạo 
Phật—có thê chướng ngại sự hiện thực hoá thực tại 
tương duyên. 


Ngay cả việc làm từ thiện cũng thường có động 
lực vị ngã. Chúng ta tìm cầu sự thỏa mãn bằng cách 
cố gắng tốt hơn hay quan trọng hơn. Để được mọi 
người kính trọng, chúng ta cố gắng cho thấy mình có 
lòng từ mẫn. Khi có một chút thiên lệch giữa hành 
động và chân tâm, chúng ta tạo ra nghiệp chướng. Khi 
làm điều xấu ác hay phạm lỗi, chúng ta dễ dàng sám 
hối. Không có khó khăn trong việc nhìn ra lỗi mình và 
nếu không nhận ra lỗi mình, người khác sẽ giúp ta khi 
họ nổi giận. Nhưng khi làm điều tốt, rất khó mà nhận 
ra nghiệp chướng vì mọi người sẽ khen ngợi ta và ta 
cảm thấy vui vẻ. Những thiện hạnh tạo nên nghiệp 
chướng làm chúng ta kiêu căng và bất cần. Chúng ta 
thành mù quáng trước sự kiện mình là con người hạn 
cuộc, thường tình, vị ngã. 


143 


“lf you wish to make repentance, / sỉt in upright 
posture and be mindful of the true reality”: To be 
bodhisattvas, we have to be free from the hindrance 
of even our good deeds. To do that, we just sit and 
try to be mindful of the reality of our life. To be 
mindful of true reality does not mean thinking about 
reality. When we sit in the zazen posture, we keep our 
body straight and breathe quietly through our nose, 
smoothly and deeply, feeling the air as it fills our chest. 
We let go of thoughts. Whatever comes up in our 
mind, we just let it go. We don't hide anything, even 
negative feelings or stupid thoughts, even thoughts 
about the Buddha”s teaching. We just let them come 
up and go away. Repeatedly we return to zazen, to 
our posture and breathing. 


In this practice we are mindful of true reality that 
exists independent of our thoughts. To be mindful 
means to settle down independent of our thoughts. 
To be mindful means to settle down right now, right 
here, without seeking after or escaping from anything. 
We refrain from either affirming or negating anything. 
We accept everything as it is, as the reality of our own 
life. In this sitting and letting go, true reality manifests 
itself. We can become intimate with ourselves as a 
whole. 


144 


“Nếu muốn sám hối hãy ngồi ngay thắng và 
chánh niệm về chân thực tại”: Là Bồ-tát, chúng ta 
phải thoát khỏi chướng duyên của cả những thiện 
hạnh. Để làm được, chúng ta chỉ ngồi và cố gắng 
chánh niệm vẻ thực tại cuộc đời. Chánh niệm về chân 
thực tại không có nghĩa là ngẫm nghĩ về thực tại. Khi 
ngồi trong tư thế tọa thiền, chúng ta giữ thân mình 
ngay thắng và thở nhẹ bằng mũi, êm và sâu, cảm nhận 
không khí tràn đầy phối. Chúng ta buông bỏ niệm 
tưởng. Niệm nào dấy khởi trong tâm, chúng ta chỉ 
buông bỏ. Chúng ta không che dấu điều gì, ngay cả 
những cảm giác tiêu cực hay ý nghĩ xuân ngốc, ngay 
cả những ý nghĩ về lời dạy của đức Phật. Chúng ta chỉ 
để tất cả đến và đi. Chúng ta cứ quay trở về thiền tập, 
về với tư thế và hơi thở. 

Trong pháp tu này chúng ta chánh niệm về chân 
thực tại hiện diện độc lập với ý nghĩ của mình. Chánh 
niệm có nghĩa để sự độc lập của niệm tưởng lóng 
lặng. Chánh niệm có nghĩa lắng im ngay đây và bây 
giờ, mà không tìm cầu hay trốn chạy điều gì. Chúng 
ta không xác nhận hay phủ nhận điều gì. Chúng ta 
chấp nhận mọi sự vật như đang là, như thực tại đời 
sông chính mình. Trong việc ngồi và buông bỏ, chân 
thực tại tự hiện hành. Chúng ta thành mật thiết với 
chính mình như một tổng thể. 


145 


In this way we can be free from the egocentricity 
that makes us do “good” things. In other words, we 
do not become attached to what we think is good, 
meaningful, or important according to our own 
system of values. 


“All misdemeanors, like frost and dew, / are 
melted away in the sun of wisdom”: This is true 
formless repentance, in which we liberate ourselves 
even from Buddhist teachings. This is what Linji (Rinzai) 
meant when he said that if you meet the Buddha you 
should kill the Buddha. Dögen Zenji said that sitting 
Buddha ¡s killing Buddha. We see the reality of things 
with ever-fresh eyes, unclouded by even our good 
will. We are not caught in one particular place. We 
dorrt rely on anything inside or outside ourselves. 


lf we did something good yesterday, we should 
forget it and face what confronts us today. What we 
did yesterday ¡is no longer real. We cannot be proud 
of what we did in the past or think we are a great 
person because we did such and such. Nor should we 
be caught up in our mistakes. We let go of them and 
start again. We start right from this posture in silence, 
from the everfresh life force that is free from any 
defilement. Moment by moment, we start again and 
again. This is not where our human evaluation and 
discrimination works. This is true repentance. 


146 


Theo cách này, chúng ta thoát được tính vị ngã 
bắt buộc ta làm điều “tốt”. Nói cách khác, chúng ta 
không bám chấp vào điều mình cho là tốt, có ý nghĩa, 
hay quan trọng theo hệ thống giá trị của riêng mình. 


“Tất cả những sai trái sẽ tiêu tan dưới mặt trời trí 
tuệ như sương móc.” Đây là chân sám hối, giúp tháo 
gỡ khỏi ngay cả kinh điển. Chỗ này Lâm Tế bảo “Gặp 
Phật giết Phật.” Thiền sư Đạo Nguyên bảo “Ngồi thiền 
là giết Phật.” Chúng ta thấy thực tại các pháp với đôi 
mắt luôn tươi mới, tháo gỡ mây che ngay cả ý muốn 
tốt. Chúng ta không bị nhốt trong lồng bẫy riêng tư. 
Chúng ta không buộc dính vào trong lẫn ngoài. 


Nếu hôm qua ta làm điều tốt, hãy quên đi và trực 
diện với sự việc gặp phải hôm nay. Việc làm hôm 
qua không còn là thật nữa. Chúng ta không thê hãnh 
diện về việc làm trong quá khứ hay nghĩ rằng mình 
là một người vĩ đại vì đã làm những việc này, việc 
kia. Chúng ta cũng không nên trói buộc vào những lỗi 
lầm. Chúng ta buông bỏ hết và bắt đầu trở lại. Chúng 
ta bắt đầu ngay đây từ tư thế tọa thiền trong tĩnh lặng, 
từ mạch sống luôn tươi mát không hề nhiễm ô. Từng 
phút giây, chúng ta bắt đầu làm lại và làm lại. Đây 
không phải là chỗ cho con người tiễn hóa và sự phân 
biệt vận hành. Đây là chân sám hối. 


147 


Thiền sư Tào Động Nhật Bản, ngài Vạn Nhẫn 
Đạo Thản (1698-1775) bình về bài kệ này trong tác 
phẩm Thiền Giới Luận như sau: 


A jlapanese Sotö Zen master, Banjin Dotan 
(1698-1775), comments on this verse in his Zenkai- 
shõ (Comments on Zen Precepts): 


The essence of repentance is that delusion and 
enlightenment, or living beings and Buddhas, 
are one. Because of this, a person who practices 
repentance ¡is endowed with all virtue. We 
usually think that delusive thoughts and true 
reality are separate and distinct, as an owner and 
that which is owned. When we are completely 
liberated, we see that there is no person who 
possesses delusions nor are there delusions that 
are possessed. This is the true path of Buddha 
Dharma. We should not understand this verse 
to mean that we have to get rid of delusive 
thoughts by sitting upright and being mindful of 
the true reality. Repentance is another name for 
the Three Treasures. To repent is to take refuge 
in the Three Treasures. When the dharma of 
repentance is carried out, it completely includes 
the three refuges and the threefold pure 
precepts. Repentance, the three refuges, and 
the threefold pure precepts are not apart from 
falsehood caused by delusions. We are, however, 
able to attain liberation within delusions. We 
could say that before delusions leave, true 
reality has arrived. This is what is meant by the 
expression “Before the donkey leaves, the horse 
has arrived.” 


148 


Cốt tủy của sám hối là si mê và giác ngộ, hoặc 
chúng sinh và chư Phật, là một. Vì như thế, 
người hành trì sám hối sẽ được mọi công đức. 
Chúng ta thường cho rằng niệm tưởng si mê và 
chân thực tại khác biệt, giống như năng (chủ thể) 
và sở (đối tượng). Khi hoàn toàn giải thoát, ta sẽ 
thấy không có người sở hữu niệm tưởng si mê 
cũng không có niệm tưởng s1 mê bị sở hữu. Đây 
là chánh đạo của Phật Pháp. Chúng ta không nên 
hiểu câu kệ này có nghĩa chúng ta phải loại trừ 
niệm tưởng si mê bằng cách ngồi thắng lưng và 
chánh niệm về chân thực tại. Sám hối là tên khác 
của Tam Bảo. Sám hối là quy y Tam Bảo. Khi 
pháp sám hối được hành trì, sẽ bao gồm cả tam 
quy và tam tụ tịnh giới. Sám hối, tam quy và tam 
tụ tịnh giới không tách rời vọng tưởng do si mê 
gây ra. Tuy nhiên chúng ta có thê đạt được giải 
thoát trong vô minh. Chúng ta có thể nói trước 
khi vô minh biến mất, chân thực tại đã đến. Đó 
là ý nghĩa câu nói “Trước khi lừa đi, ngựa đã 
đên.” 


149 


We should learn that repentance is nothing other 
than the Dharma, the practice of the Buddha”s 
awakening. 


Banjin Dötan says that to awaken to the reality 
that exists prior to the separation between delusion 
and enlightenment, between living beings and 
Buddhas, ¡is the essence of repentance. Because of 
awakening, a person who practices the repentance of 
sitting in upright posture in zazen is endowed with all 
virtues of the Buddha, the reality of life. 


We usually think that delusive thoughts or 
desires are incompatible with the enlightenment 
of true reality. We believe that in order to attain 
enlightenment, we have to eliminate delusions. 
Banjin Dötan, however, says that when we are 
completely liberated, we see that there is no one 
who possesses delusions, nor are there any delusions 
that are possessed. When we are sitting in zazen and 
letting go of thoughts, we are completely liberated. 
We see that both persons and delusions are without 
substance. This is the emptiness of reality, the true 
path of Buddha Dharma. 


Our practice is not a means to get rid of delusive 
thoughts. Being mindful of true reality is not a method 
to eliminate delusions. In fact, when we siỉt in zazen, 
we sit squarely within the reality before the separation 
of delusion and enlightenment. 


150 


Chúng ta phải hiểu rằng sám hối không là gì 
khác hơn Pháp, là pháp tu giác ngộ thành Phật. 


Vạn Nhẫn Đạo Thản nói tỉnh ngộ trước thực tại 
vốn hiện hữu trước khi vô minh và giác ngộ phân hai, 
chúng sinh và chư Phật phân hai, là cốt tủy của việc 
sám hối. Vì có tỉnh ngộ, người hành trì sám hối trong 
tư thế tọa thiền ngồi thắng lưng sẽ được ban cho tất cả 
công đức của Phật, của thực tại cuộc đời. 


Chúng ta thường cho niệm tưởng si mê hay tham 
dục không phù hợp với giác ngộ chân thực tại. Chúng 
ta tin để đạt giác ngộ, phải loại bỏ niệm tưởng sĩ mê. 
Tuy nhiên Vạn Nhẫn Đạo Thản nói khi hoàn toàn 
giải thoát, chúng ta sẽ thấy là không có người sở hữu 
niệm tưởng si mê cũng không có niệm tưởng si mê bị 
sở hữu. Khi ngôi trong tư thế tọa thiền, và buông bỏ 
niệm tưởng, chúng ta hoàn toàn giải thoát. Ta thấy cả 
hai người và niệm tưởng sĩ mê đều không thực chất. 
Đây là tánh không của thực tại, chánh đạo của Phật 
Pháp. 


Sự tu tập của chúng ta không phải là phương tiện 
để loại trừ niệm tưởng si mê. Chánh niệm chân thực 
tại không phải là phương pháp loại trừ niệm tưởng s1 
mê. Thực ra khi hành thiền, chúng ta ngồi ngay trong 
lòng thực tại trước khi vô minh và giác ngộ phân hai. 


151 


We usually think of ourselves as deluded human 
beings and of Buddhas as enlightened beings. We 
imagine that our practice is a method to transform a 
deluded being into an enlightened one by removing 
delusion. This idea ¡is itself dualistic and contrary to 
the reality before separation. 


So should we give up practice and pursue our 
delusions? No, what we must do is sit in zazen and 
let go of all dualistic ideas. In doing so, true reality 
manifests ¡itself Delusion and enlightenment are 
both here. Neither is negated or affirmed; neither 
is grasped. We sit on the ground of letting go. This 
is the meaning of Dögen Zenji's expression “Practice 
and enlightenment are one.” There is no state to be 
attained other than our practice of letting go. We 
practice within delusions and manifest enlightenment 
through sitting practice and day-to-day activities 
based on zazen. These practices enable us to settle 
our whole existence on that ground. 


Banjin Doötan also said that repentance ¡is itself 
the Three Treasures. When we really repent in zazen 
and let go of thoughts, we take refuge in the Buddha, 
Dharma, and Sangha. Repentance in Buddhism ¡is 
not something negative. lt is a very positive activity 
through which we become true Buddhists. Our 
practice doesn“t make us perfect or holy people. 


152 


Chúng ta thường nghĩ về mình như chúng sinh 
mê muội và chư Phật là bậc giác ngộ. Chúng ta tưởng 
tượng sự tu tập của mình là phương pháp chuyên hóa 
phàm nhân thành bậc giác ngộ bằng cách trừ bỏ sỉ 
mê. Ý nghĩ này tự mang tính cách nhị nguyên và trái 
ngược với thực tại trước khi phân chia. 


Vì thế có nên ngừng tu tập và chạy theo niệm 
tưởng si mê? Không, việc phải làm là tọa thiền và 
buông bỏ mọi ý tưởng nhị nguyên. Làm được, chân 
thực tại tự hiện hành. S¡ mê và giác ngộ cả hai đều có 
mặt ở đây. Chẳng phủ nhận, chẳng xác nhận; chăng 
năm giữ. Chúng ta ngồi trên sàn nhà và buông bỏ. 
Đây là ý nghĩa câu Đạo Nguyên nói “Tu tập và giác 
ngộ là một.” Không có trạng thái nào khác đề chứng 
đạt được ngoài việc tu tập buông bỏ. Chúng ta tu tập 
trong niệm tưởng si mê và hiện hành giác ngộ qua 
việc tọa thiền và sinh hoạt hăng ngày dựa trên thiền 
tập. Những pháp tu này khiến cho chúng ta ôn định 
toàn bộ sự hiện hữu trên nền tảng đó. 


Vạn Nhẫn Đạo Thản cũng nói sám hồi tự là Tam 
Bảo. Khi thành tâm sám hối trong tọa thiền và buông 
bỏ niệm tưởng, chúng ta nương tựa vào Phật, Pháp, 
và Tăng. Sám hồi trong Phật giáo không phải là việc 
tiêu cực mà là hành động tích cực qua đó chúng ta trở 
thành Phật tử chơn chất. Chúng ta tu tập không phải 
để thành những người hoàn hảo hay thánh thiện. 


153 


ln a sense, practice means giving up trying to 
become perfect; it means realizing our imperfect 
nature. We accept even our delusions and take care 
of them as if they were as precious as our children. lí 
we ignore our delusions (or our children), they can do 
great harm. When we take good care of them, they can 
be quieted. We can be liberated within delusions only 
if we face and care for them. lf we don't, they become 
an impregnable barrier. There is a path of liberation 
within delusions and suffering. When we see reality 
clearly, we can see delusions as just delusion. 


^We could say that before delusions leave, 
true reality has arrived. This is what is meant by the 
expression “Before the donkey leaves, the horse has 
arrived,” writes Banjin Dötan. Donkeys do not run 
fast, and we usually consider them lazy and foolish. 
We think a horse is better than a donkey. But this 
expression says that before the donkey (a deluded 
human being) leaves, the horse (true reality) has 
arrived. This means that right within this moment, our 
life force, this body and mind, both donkey and horse, 
are present, and we dont need to hit the donkey to 
force it to go. We should not, however, mistake the 
donkey for the horse. Taking good care of the donkey 
is our practice. Within this practice is the horse. We 
can find egocentricity deep inside our good deeds. 


154 


Tu tập còn có nghĩa buông bỏ việc cô thành toàn 
hảo; nghĩa là nhận biết tính chất bất toàn nơi mình. 
Chúng ta chấp nhận cả niệm tưởng si mê của mình và 
chăm sóc như con cái cưng quí. Nếu không nhận biết 
niệm tưởng si mê của mình (hoặc con mình), chúng có 
thê tác hại. Khi chăm sóc tốt, niệm tưởng si mê có thê 
lóng lặng. Chỉ có thê giải thoát trong niệm tưởng sĩ mê 
nếu chúng ta trực diện và chăm sóc. Nếu không làm 
như vậy, niệm tưởng sĩ mê sẽ là chướng ngại không 
vượt qua được. Có con đường giải thoát trong niệm 
tưởng si mê và khổ đau. Khi nhận thấy thực tại rõ 
ràng, chúng ta sẽ thấy niệm tưởng si mê chỉ là si mê. 


Vạn Nhẫn Đạo Thản đã viết '“Chúng ta có thể nói 
trước khi niệm tưởng si mê đi, chân thực tại đã đến. 
Đây là ý nghĩa câu “Trước khi lừa đi, ngựa đã đến”. 
Lừa không chạy nhanh được, và chúng ta thường nghĩ 
lừa lười biếng và đần độn. Chúng ta xem ngựa hay 
hơn lừa. Nhưng câu này nói rằng trước khi lừa (con 
người sỉ mê) đi, ngựa (chân thực tại) đã đến. Có nghĩa 
ngay thời điểm nảy, sinh lực của chúng ta, thân và 
tâm trí này, cả lừa lẫn ngựa, đều hiện diện, và chúng 
ta không cần phải quất roi vào lừa để buộc phải đi. 
Tuy vậy chúng ta không nên lầm lẫn cho lừa là ngựa. 
Chăm sóc tốt con lừa là pháp tu của chúng ta. Năm 
trong pháp tu có con ngựa. Chúng ta có thể thấy tính 
VỊ ngã ấn sâu trong thiện hạnh của mình. 


15S 


But this doesnt mean we should carry out 
good deeds until we have completely eliminated our 
egocentricity. We strive to practice good and keep 
awakening to delusions, even those in our benevolent 
deeds. lf we practice in this way we cannot avoid 
repentance. This formless, true repentance is in fact 
OUF zazen. 


| think this repentance is essential for modern 
human beings because we have such powerful 
technologies. We can kill all the living beings on the 
earth. Most of the major problems we face today 
are a result of human activities. They are not caused 
by bad, foolish, or cruel people. Wars, ecological 
destruction, and so on have been caused by sincere, 
brilliant people under the so on have been caused by 
sincere, brilliant people under the banners of justice, 
liberty, human welfare, and national prosperity. These 
people are often respected as great leaders. Many 
religions cause problems by encouraging us to cling 
to doctrines and beliefs. We have to become aware 
of our self-delusion and clinging even while we try 
to accomplish good. Only in this way can we become 
free from the defilements caused by performing 
good deeds with imperfect motives. This is the true 
meaning of repentance. 


156 


Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta nên hành 
thiện cho tới khi chúng ta hoàn toàn loại bỏ được tính 
ích kỷ cá nhân của mình. Chúng ta nỗ lực tu tập tốt 
và giữ tỉnh giác trước vô minh, ngay cả trong những 
thiện hạnh của mình. Nếu chúng ta tu tập như thế, 
chúng ta không thể nào loại bỏ sám hối. Sám hồi vô 
tướng này thật ra là tọa thiền. 

Tôi cho sám hối như thế là thiết yêu đối với con 
người hiện đại tân tiến vì chúng ta có sức mạnh kỹ 
thuật. Chúng ta có thể sát hại tất cả chúng sinh trên 
quả đất. Phần lớn những vấn đề chính chúng ta đối 
đầu ngày nay là hậu quả của hoạt động con người. 
Không phải do con người xấu, ác hay ngu xuẩn gây 
ra. Chiến tranh, phá hoại sinh thái, và vân vân đều 
do những người thành thật, thông thái gây nên dưới 
chiêu bải công lý, tự do, lợi ích nhân sinh, và thịnh 
vượng đất nước. Những người này thường được kính 
trọng như lãnh tụ vĩ đại. Nhiều tôn giáo tạo ra vấn 
đề băng cách khuyên khích chúng ta chấp dính chủ 
nghĩa và tín điều. Chúng ta phải tỉnh giác về ngã sỉ và 
sự bám chấp của mình ngay cả khi cố gắng thành tựu 
điều tốt. Chỉ theo cách như thế chúng ta mới có thể 
giải thoát khỏi uế nhiễm do việc thành tựu thiện hạnh 
với động cơ bất toàn gây ra. Đây là ý nghĩa đích thực 
của sám hối. 


157 


4 II 
y FINAL SHELTER: 


Su VERSE OE THE THREE REEFUGEES 
= b 


y 


THE ENGLISH TRANSLATION of the verse of the 
Triple Treasure in the MZMC sutra book is: 


I take reƒuge in the Buddhqg, vowing with dll 
sentient beings, qcquiring the Great Way, awakening 
the unsurpassable mind. 

I take reƒfuge in the Dharmaq, vowing with dll 
sentient beings, deeply entering the teaching, wisdom 
like the seg. 

I take reƒfuge in the Sanghag, vowing with dll 
sentient beings, bringing harmony to dll, completely, 
without hindrance. 


When we become Buddhists, we first make 
repentance and take refuge in the Three Treasures of 
Buddhism: the Buddha, Dharma, and Sangha. These 
refuges are the first three of the sixteen precepts we 
receive in the Japanese Sötö Zen tradition established 
by Dögen Zenji. Without these three there ¡is no 
Buddhism. 


158 


h [3] 
y NƯƠNG TỰA RỐT RÁO: 


^ BÀI KỆ TAM TỰ QUY Y 
^ 


BẢN DỊCH ANH NGỮ bài kệ Tam Bảo trong 
quyền kinh ở Trung Tâm Thiền Minnesota là: 


Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu 
Đại Đạo, phát tâm vô thượng. 


Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm 


nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. 


Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, thống lÿ 
Đại chúng tất cả không ngại. 


Khi trở thành Phật tử, việc đầu tiên là chúng ta 
sám hối và quy y Tam Bảo Phật giáo: Phật, Pháp và 
Tăng. Quy y là ba trong mười sáu giới chúng ta thọ 
nhận trong truyền thông Thiền Tào động Nhật Bản do 
Đạo Nguyên thành lập. Không có Tam Bảo thì không 
có Phật giáo. 


159 


Shakyamuni Buddha, born in India about twenty- 
five hundred years ago, is our original teacher. He 
awakened to the reality of our life. Both his teachings 
about this reality and the reality ¡itself are called 
Dharma. Sangha is the community of people who 
study the Buddha”s teaching and follow his way of 
life. His first students were the five monks who had 
practiced with him before his enlightenment. They 
understood, became his disciples, and established the 
first sangha. That was the birth of Buddhism. From the 
very beginning, the Buddha as teacher, the Dharma 
as teaching, and the Sangha as community have been 
the essential elements of Buddhism. 


TAKING REFUGE IN THE BUDDHA 


When we become Buddhists, we vow to take 
refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. 
When we accept the Buddha“s teaching as a student 
of the Buddha, we make this vow with all sentient 
beings. It would be better to translate this as “all living 
beings. The original word in Japanese is shu/ö. Shu 
means “many' or “various”; /ö means “life” or “living 
beings.” The next phrase, taige taidö, or “acquiring 
the Great Way,” is an interesting expression. 


1ó0 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni giáng sanh ở Ân Độ 
hai ngàn năm trăm năm trước, là vị giáo chủ đầu tiên 
của chúng ta. Ngài đánh thức chúng sinh trở về thực 
tại đời sống. Cả hai Phật pháp về thực tại và chính 
thực tại đều được gọi là Pháp bảo. Tăng đoàn là cộng 
đồng của những ai học và sống theo Phật pháp. Năm 
đệ tử đầu tiên (Kiều-trằn-như) là năm vị tăng đã cùng 
tu tập với Phật trước khi Phật giác ngộ. Các vị đã 
nhận hiểu và trở thành đệ tử của Phật và thiết lập tăng 
đoàn đầu tiên. Đây là thời điểm Phật giáo ra đời. Khởi 
thủy, Phật là thầy, Pháp là giáo, và Tăng là cộng đồng, 
tất cả đều là những thành phần chủ yếu của Đạo Phật. 


TỰ QUY Y PHẬT 


Khi trở thành Phật tử, chúng ta nguyện quy y 
Phật, Pháp, và Tăng. Khi thọ nhận Phật pháp như là 
đệ tử Phật, chúng ta sẽ phát nguyện như trên với tất cả 
loài hữu tình. Ở đây tốt hơn phải dịch là “tất cả chúng 
sinh.” Danh từ gốc trong Nhật ngữ là sửwjo. Sửu có 
nghĩa “nhiều” hoặc “đủ loại”; /o nghĩa là “sống” hoặc 
“sinh vật.” Cụm từ kế tiếp, faige tfaido, hoặc “(thể 
giải) hiểu thâu Đại Đạo,” là một sự diễn tả thú vị. 


lối 


Tai means “body” and ge means “to understand,” 
so this can be translated as “understanding with the 
body.” We have to understand the Great Way with our 
bodies. The Buddha“s teaching ¡is not something we 
can understand merely with our intellects; we have 
to practice it in our day-today lives. To understand 
and agree with his teaching is not enoupgh. lf we agree 
with his teaching, we have to carry it out, to live it. 
Taige means to embody, study, learn, or incorporate 
into our everyday lives. Tgidø, or “Great Way,” means 
“awakening.” Here the “Way” is a translation of the 
Sanskrit word bodhi. This phrase means we have to 
embody the Great Awakening of the Buddha in our 
daily lives. 


The first refuge includes the phrase “awakening 
the unsurpassable mind” Unsurpassable mind 
(mujö-shin) is the same as bodhi-mind (bodoi- 
shin). Both are abbreviatons of the Sanskrit 
anuttara-samydksambodhi-cittg. Anuttaräd means 
“unsurpassable/” “supreme,” or “highest.” Bodhi 
means “awakening” Mujo ¡is the translaton of 
anuttara and bodai ¡is the transliteration of bodhi. 
When we embody the Great Awakening, we awaken 
to the awakening mind. lt's a strange expression, but 
that is the reality. We awaken the awakening mind in 
order to wake up. 


162 


Tai có nghĩa “(thể) thân” và ge có nghĩa “(giải) 
hiểu,” vì thế ở đây có thể dịch là “hiểu với thân.” 
Chúng ta phải hiểu Đại Đạo bằng hết thân tâm. Phật 
pháp không phải chỉ có thê hiểu băng trí năng: chúng 
ta phải tu tập hằng ngảy trong cuộc sống. Để hiểu và 
đồng thuận với giáo lý của Phật vẫn chưa đủ. Nếu 
đồng thuận với giáo lý của Phật, chúng ta phải diễn 
bày, phải sống được. 7£ giải có nghĩa thê hiện, học 
hỏi, ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. “Đại 
Đạo” có nghĩa “giác ngộ”. Ở đây “Đạo” dịch từ chữ 
Phạn bồ-để. Cụm từ này có nghĩa chúng ta phải thể 
hiện Đại Ngộ của Đức Phật vào đời sống hằng ngày 
của mình. 


Bài kệ Quy y có câu đầu tiên “phát tâm vô 
thượng.” Tâm vô thượng đồng với tâm-bồ-đề. Cả hai 
đều viết tắt từ chữ Phạn anufara-samyaksambodhi- 
citta (A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-để tâm). 
” “tối thượng,” hoặc 
“cao nhất.” 8ô-đểề là “giác ngộ.” Ä⁄wÿo là dịch từ 


Anuffara có nghĩa “vô thượng, 


anuftara và bodai là chuyên ngữ của bodji. Khi thể 
hiện Đại Ngộ, chúng ta đánh thức tâm tỉnh giác. Đây 
là lỗi giải thích lạ kỳ, nhưng là sự thật. Chúng ta đánh 
thức tâm tỉnh giác để tỉnh dậy. 


163 


We usually think we are awake except when 
we are asleep at night or napping, but actually we 
are usually asleep and dreaming. We imagine this 
world, our lives, and ourselves. We create dream- 
worlds and then believe that they are reality. And 
yet, they are only constructs of our mind. We create 
a story in which we are the hero or heroine. We think 
we are the center of the world, and all other people 
and things are resources to make a happy ending for 
our story. This is how we live in a dream. To awaken 
means to drop off body and mind, become free from 
dreaming and encounter reality. We try to act based 
on the reality that exists before we process the world 
through the intellect. Our intellection is based on our 
education and all our experiences since birth. But 
these experiences are a limited way of viewing the 
world, so we must wake up to reality. 


Another aspect of “unsurpassable mind” ¡s 
compassion for all beings. When we awake to the 
reality that has not yet been processed by our ego- 
centered mind, we cannot help having compassion 
for all beings. We realize that we live together with 
all beings, supported by networks of interconnection. 
We share air, water, and life by offering ourselves to 
each other. We live supported by all beings. 


164 


Thường chúng ta nghĩ rằng mình tỉnh táo ngoại 
trừ lúc đi ngủ ban đêm hoặc ngủ giấc ngắn buổi trưa, 
nhưng thật ra chúng ta thường mê mờ hoặc (mở mắt) 
chiêm bao. Chúng ta tưởng tượng về thế gian, đời 
sống và chính mình. Chúng ta tạo dựng thế giới ảo 
mộng và tin rằng có thật. Tuy nhiên đó chỉ là tâm tạo 
tác. Chúng ta dựng chuyện trong đó mình là anh hùng 
hoặc anh thư. Rồi nghĩ rằng mình là trung tâm vũ trụ, 
còn tất cả người và vật khác là tài nguyên khiến câu 
chuyện của mình kết thúc có hậu. Đây là sống trong 
mơ. Tỉnh dậy có nghĩa rủ bỏ giấc mơ và đối diện thực 
tại. Hãy cô hành động dựa trên thực tại hiện hữu trước 
khi chúng ta giải quyết thế gian qua tri thức. Trí năng 
con người dựa trên sự giáo dục và kinh nghiệm từ lúc 
sinh ra. Nhưng những kinh nghiệm chỉ là cái nhìn hạn 
cuộc về thế gian, cho nên chúng ta phải tỉnh dậy trước 
thực tại. 


Một khía cạnh khác của “tâm vô thượng” là từ 
bi với tất cả chúng sinh. Khi tỉnh ngộ trước thực tại 
chưa bị tâm vị ngã tạo tác, chúng ta không thê không 
từ bi với tất cả chúng sinh. Chúng ta nhận biết mình 
cùng sống chung với tất cả chúng sinh, được hỗ trợ 
từ những mạng lưới tương duyên. Chúng ta chia sẻ 
không khí, nước uống, và cuộc sống bằng cách trao 
đổi với nhau. Chúng ta sống nhờ sự giúp đỡ của tất cả 
chúng sinh. 


165 


ln turn, we must support all other beings. This 
is compassion. We have to awaken to the reality that 
we live together as knots within Indras net. We do 
not and cannot live independently, as limited and 
conditioned individuals. This is the meaning of taking 
refuge in the Buddha. 


TAKING REFUGE IN DHARMA 


The next section begins, “lI take refuge in the 
Dharma.” The Sanskrit word dharma has many 
meanings, but two are important here—the Buddha“s 
teaching and the reality of all beings. lIt continues, 
“Vowing with all sentient beings, deeply entering the 
teaching.” The original word for “the teaching” is kyö 
z0. Kyö means “sutra,” and zõ means “warehouse,” 
“storehouse,” or “treasury.ˆ Buildings in Buddhist 
temples where sutras or texts are stored called kyö zö. 


Jin nyu kyö zö means “deeply entering into the 
storehouse of sutras.” Another possible interpretation 
of this word kyõ zõ is “sutra pitakq,” that is, one of 
the three “baskets” (pitaka) of Buddhist scriptures: 
sutras, commentaries on the sutras (Abhidharma), 
and precepts (Vinayd). Either way, we vow to study 
the sutras thoroughly. 


ló6 


Đáp lại, chúng ta phải giúp đỡ những chúng sinh 
khác. Đây là lòng từ bi. Phải tỉnh ngộ trước thực tại 
rằng chúng ta cùng sống chung như những nút thắt 
trong mạng lưới Phạm Võng. Chúng ta không sống và 
không thê sống độc lập như những cá thê giới hạn và 
tùy duyên. Đây chính là ý nghĩa của quy y Phật. 


TỰ QUY Y PHÁP 


Phần kế tiếp bắt đầu bằng “Tự quy y Pháp.” Chữ 
Phạn đharma có nhiều nghĩa nhưng có hai nghĩa quan 
trọng ở đây—giáo pháp Phật và thực tại của muôn 
loài. Phần tiếp là, “Nguyện cho chúng sinh, thâm nhập 
kinh tạng.” Chữ “kinh tạng” xuất xứ từ kyozo. Kyò là 
“kinh,” và zò là “tạng,” “kho chứa,” hoặc “khó.” Tòa 
nhà trong chùa Phật cất giữ kinh điển được gọi là tàng 
kinh các. 


Jĩn nyu Kyö zö có nghĩa “thầm nhập kinh tạng.” 
Một cách khác dịch chữ kyõ zõø là một trong ba 
“tạng,” nghĩa là, một trong ba “giỏ” (p//aka) kinh 
điển Phật giáo: kinh (Sa), luận (4bhidharma), và 
luật (ƒ7z»aya). Dù bằng cách nào chúng ta đều nguyện 
tu học kinh điển thắm nhuằn. 


In a chapter of Shöbögenzö titled “Sansuikyö” 
(Mountains and Waters Sutra), Dögen Zenji wrote, 
“These mountains and waters of the present are the 
manifestation of the Way of the ancient Buddhas.” 
This implies that the reality of all beings ¡is itself a sutra. 
Not only the mountains and waters but also the birds 
singing, the sun shining, and everything happening 
around us are sutras teaching us the reality of being. 
They teach impermanence and interdependence. 
Nothing lasts forever, everything ¡is always changing, 
and there is no fixed ego or substance. All beings in 
the universe teach this reality, but we donft listen; 
we don't really see it. We think, “I want to do this” 
or “l wish to do that,” and we are blind to the reality 
of impermanence and interdependence. The phrase 
“deeply entering the teaching” doesn't require that 
we read all the Buddhist texts. Although reading is an 
important part of entering the teaching, the deeper 
meaning is really to awaken to the reality before our 
eyes, the reality that we actually live. 


The phrase “wisdom like the sea” refers to an 
unlimited and boundless perspective. We are like a 
frog in a well that can see only a small patch of sky. 
Our view is limited, yet we think we are the center of 
the world and know everything. 


1ó8 


Trong Chánh Pháp Nhãn Tạng chương “Sơn 
Thủy Kinh”, Đạo Nguyên viết, “Núi và nước ngay 
hiện tại là Đạo của chư cô Phật hiện hành.” Điều này 
nói lên thực tại của tất cả muôn loài tự là kinh điền. 
Không chỉ núi non và sông nước nhưng ngay cả tiếng 
chim hót, tia nắng và mỗi mỗi sự vật xảy ra chung 
quanh chúng ta đều là kinh giáo chỉ ra thực tại hiện 
hữu. Kinh giáo nói lên vô thường và tương duyên. 
Không vật gì tồn tại thường hằng, mọi sự vật đều biến 
đôi, và không có tự ngã hoặc thực chất cô định. Tất cả 
sự vật trong vũ trụ chỉ dạy thực tại này nhưng chúng 
ta không chịu nghe theo; chúng ta không thực sự thấy 
như thế. Chúng ta cứ nghĩ, “tôi muốn làm việc này” 
hoặc “tôi ước làm việc kia,” và mê mờ đối với thực tại 
của vô thường và tương duyên. Câu “thâm nhập kinh 
tạng” không đòi hỏi chúng ta phải đọc hết kinh điển 
Phật giáo. Mặc dầu đọc là một phần quan trọng để 
thâm nhập giáo lý, ý nghĩa thâm sâu chính là tỉnh ngộ 
thực tại trước mắt chúng ta, thực tại chúng ta đang 
thực sự sống. 


Câu “trí tuệ như biển” liên quan đến khía cạnh 
vô tận vô biên. Chúng ta giống như con ếch năm đáy 
giếng chỉ có thể nhìn thấy một mảng trời nhỏ hẹp. Cái 
nhìn chúng ta hạn cuộc, vậy mà cứ ngỡ mình là trung 
tâm vũ trụ và biết tất cả. 


1ó9 


We base our actions on our conditioned 
understanding, perceptions, and opinions. The 
beginning of wisdom is to see that our view is limited. 
The view we have at sea is wider than in a well. There 
is no limitation to something so vast and boundless. By 
studying the Buddha“s teaching we become free from 
our limited views and open ourselves to boundless 
reality. The meaning of taking refuge in the Dharma 
is that we value Dharma more than our own limited 


opinions and views based on our personal karma. 


TAKING REFUGE IN SANGHA 


The third vow begins, “l take refuge in the 
Sangha.” Sangha ¡is a Sanskrit word meaning an 
association or union of people. In India at the time 
of the Buddha, cities were forming, and some people 
were freed from the daily labor of agriculture. Classes 
of merchants, craftsmen, warriors, and nobles 
arose. People established unions or associations 
called sanghas (or ganøs). A sangha is a democratic 
community of members who share the same interests 
and status. The vow continues with “vowing with all 
sentient beings, bringing harmony to all.” The phrase 
“bringing harmony” is a translation of the Japanese 
word tori, which means “unify.” Buddhist sangha 
members are unified by the Dharma. 


170 


Chúng ta hành động căn cứ trên sự hiểu biết, tri 
giác và quan điểm tương duyên. Khởi đầu của trí tuệ 
là nhận biết cái nhìn của mình hạn cuộc. Nhìn ra biển 
cả thì rộng lớn hơn nhìn vào miệng giếng. Không có 
giới hạn cho vật gì bao la và vô tận. Học hỏi Phật 
pháp chúng ta sẽ giải thoát tầm nhìn hạn cuộc và rộng 
mở đến thực tại vô biên. Ý nghĩa quy y Pháp là chúng 
ta trân trọng giá trị của Pháp hơn là quan điểm và cái 
nhìn hạn hẹp dựa vào biệt nghiệp của mình. 


TỰ QUY Y TĂNG 


Câu thứ ba bắt đầu bằng: “Tự quy y tăng.” Sangha, 
tăng-già, là chữ Phạn có nghĩa một tô chức hoặc hiệp 
hội nhiều người. Ở Ấn Độ vào thời Đức Phật, thành 
phố thành hình dần và một số dân chúng không còn 
làm việc đồng áng thường ngày. Giới thương nhân, 
thủ công, binh sĩ và quý tộc gia tăng. Dân chúng thiết 
lập những nghiệp đoàn hoặc hiệp hội gọi là tăng đoàn 
(sanghas hoặc gznzs). Một tăng đoàn là cộng đồng 
dân chủ gồm các hội viên chia sẻ chung quyền lợi và 
quy chế. Lời nguyện tiếp tục với “nguyện cho chúng 
sinh, mang hòa hợp cho tất cả.” Câu “mang hòa hợp” 
là dịch từ Nhật ngữ /øri, có nghĩa “hiệp nhất”. Thành 
viên trong tăng đoàn Phật giáo đều được Pháp hiệp 
nhât. 


171 


To have a community instead of a collection of 
individuals, to have harmony, we need something 
that unifies. To make soup we chop the ingredients 
and put them in a pot, then add seasoning and cook 
it until the individual flavors blend to make one taste. 
Similarly, we need to cook ourselves and make these 
individuals into one community with one taste—the 
taste of Dharma. Harmony unifies a collection of 
individuals into a community in which we can take 
refuge. 


The next phrase ¡is “completely, without 
hindrance.” With harmony and unity, there is no 
hindrance. When individuals think “me first,” endless 
problems and obstacles arise. But when we wake up to 
impermanence and egolessness, and share the life of 
this moment, there is no hindrance. Of course, there 
are still difficulties to overcome, but with harmony we 
can work on them. lf we have discord, we cannot. This 
is the meaning of sangha and of taking refuge in the 
Three Treasures. 


THE REASON FOR TAKING REFUGE 


Shobögenzö is a collection of about ninety-five 
of Dögen Zenjis independent writings. One of the 
chapters ¡is called “Taking Refuge in Buddha, Dharma, 
and Sangha” (Kie-buppösöbô). 


172 


Để có một cộng đồng thay vì một tập hợp của 
nhiều cá nhân, để có hòa hợp, chúng ta cần một yếu 
tố nào đó để hiệp nhất. Để nấu món súp chúng ta cắt 
gọt thành phần vật liệu và cho hết vào nồi, xong thêm 
bột nêm và nấu cho đến khi mỗi một vị đan quyện 
vào nhau để thành một vị duy nhất. Tương tự, chúng 
ta phải nâu chính mình với nhau và tạo những cá nhân 
thành một cộng đồng có chung một vị— đó là Pháp v. 
Sự hòa hợp sẽ hiệp nhất một tập thể cá nhân vào một 
cộng đồng là nơi chúng ta có thể nương tựa vào nhau. 


Câu kế tiếp là “tất cả, không ngại.” Có hòa hợp 
và hiệp nhất thì sẽ không ngăn ngại. Khi mỗi cá nhân 
nghĩ về “tôi trước hết,” biết bao vấn đề và trở ngại 
sẽ nồi lên. Nhưng khi chúng ta tỉnh ngộ lẽ vô thường 
và lý vô ngã, và chia sẻ sự sống ngay giây phút này, 
sẽ không có gì ngăn ngại. Đương nhiên vẫn còn khó 
khăn để vượt qua, nhưng với sự hòa hợp chúng ta 
có thê cùng nhau giải quyết. Nếu bất hòa thì không 
được. Đây chính là ý nghĩa của tăng đoàn và quy y 
Tam Bảo. 


LÝ DO QUY Y 


Chánh Pháp Nhãn Tạng là bộ sưu tập của khoảng 
chín mươi lăm bài viết chuyên biệt của Đạo Nguyên. 
Một trong các chương là “Quy y Phật, Pháp và Tăng”. 


173 


Here he quotes a section from Kusharon 
(Abhidharmakoésa bhasyg), chapter 14, about why 
we take refuge in the Three Treasures. This text was 
originally written in India and translated into Chinese. 
The Indian text says, “Many people out of fear take 
refuge in the deities of mountains, forests, trees, 
gardens, shrines, and so on.” We take refuge in gods 
because of fear. We need shelter—in this case spiritual 
shelter—because we are weak and afraid. Human 
beings are not necessarily the strongest animals. We 
are not as big as elephants, as fast as cheetahs, or as 
strong as gorillas. All phenomenal elements, such as 
too much or too little rain, cause suffering in our lives. 
Full of fear and uncertainty, primitive people needed 
something to worship, to rely on. Even in civilized 
society its dangerous to rely on things outside of 
ourselves. Everything outside of us ¡is uncertain, 
always changing and unreliable. We worship, pray 
to, or rely on this thing that we believe to be eternal 
and unchanging. This is one of the reasons we need 
religion. Buddhism, of course, is one of the religions. 
But the Buddha didnt teach us to take refuge in a 
deity beyond this phenomenal world. 


174 


Ở đây Đạo Nguyên dẫn chứng một đoạn từ ⁄1-/ì- 
đạt-ma-câu-xá luận 3, chương 14 nói về lý do tại sao 
chúng ta quy y Tam Bảo. Nguyên thủy văn bản này 
viết ở Ân Độ và dịch sang Trung Hoa. Bản Ấn ngữ 
nói rằng, “Nhiều người vì sợ hãi mà nương tựa những 
vị thần núi, rừng, cây cỏ, vườn, đền, và vân vân.” 
Chúng ta nương tựa thượng đề vì sợ hãi. Chúng ta cần 
nơi trú ân— đây nói về trú ấn tâm linh—bởi vì chúng 
ta yêu đuối và sợ hãi. Loài người không nhất thiết là 
loài mạnh nhất. Chúng ta không to như voi, nhanh 
như beo, hoặc mạnh như dã nhân. Tất cả những hiện 
tượng như mưa quá nhiều hoặc quá ít, đều gây đau 
khổ cho đời sống chúng ta. Đầy dẫy sợ hãi và bất ồn, 
con người sơ khai cần một điều gì để tôn thờ nương 
tựa. Ngay trong xã hội văn minh nương tựa bên ngoài 
mình cũng nguy hiểm. Những gì bên ngoài đều không 
chắc chắn, luôn thay đổi và không đáng tin. Chúng ta 
tôn thờ, cầu nguyện hoặc nương tựa vào điều øì vì tin 
là vĩnh hăng và bất biến. Đây là một trong những lý 
do chúng ta cần tôn giáo. Đạo Phật, đương nhiên, là 
một tôn giáo. Nhưng Phật không dạy chúng ta nương 
tựa vào vị thần nào siêu xuất thế giới hiện tượng. 


8 A-tì-đạt-ma-câu-xá luận (Báu vật của A-tì-đạt-ma), tên 
khác là Thông minh luận được Thế Thân (Vasubandhu) soạn 
vào thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên tại Kashmir. Luận gồm có hai 
phần: sưu tập khoảng 600 kệ bản tụng và luận thích bình giải. Bộ 
luận này phản ánh sự tiếp nối của giáo lý từ Tiểu thừa đến Đại 
thừa và cũng là tác phẩm nền tảng của các tông phái Phật 
giáo Trung Quốc. (D.G.) 


175 


He taught us to find refuge within this world, 
within ourselves. This is the basic teaching of the 
Buddha and a difference between Buddhism and 
other religions. 


The Indian text continues, “Taking refuge in such 
deities, however, is not excellent and worthwhile. It 
is not possible to be released from various pains or 
sufferings by means of taking refuge in such kinds of 
deities.” So we cannot find security through worship 
of things in nature or beyond nature. “lf people 
take refuge in the Buddha and take refuge in the 
Dharma and the Sangha, they will, in keeping with 
the four noble truths, constantly contemplate with 
wisdom: they know suffering, they know the cause of 
suffering, they know eternally going beyond suffering, 
and they know the eightfold noble path.” Shakyamuni 
Buddha taught that people who take refuge in the 
Buddha, Dharma, and Sangha are able to see with the 
wisdom expressed in the four noble truths. Wisdom 
is important in Buddhism, together with compassion 
and faith. In other religions, we canˆt understand, so 
we believe. But in Buddhism we have faith because 
we have the wisdom to see. This is an important 
point. By taking refuge in the Buddha, the Dharma, 
and the Sangha, we learn to find stability, peace, and 
liberation from fear by examining what's happening. 
We see that the cause of fear is inside us. 


176 


Ngài dạy chúng ta quay về nương tựa tâm giới 
nội tại, nơi mình. Đây là giáo pháp căn bản của Phật 
và là sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. 


Bản Ấn ngữ nói tiếp, “Nương tựa vào những vị 
thần bên ngoài, không phải ưu việt và chính đáng. 
Không thể nào làm vơi nhẹ cơn đau hoặc khổ não 
băng cách nương tựa vào những vị thần như thế.” 
Vậy chúng ta không thê nảo tìm sự an toàn bằng cách 
tôn thờ sự vật trong thiên nhiên hoặc siêu xuất thiên 
nhiên. “Nếu con người quy y Phật, quy y Pháp và quy 
y Tăng, thấu triệt tứ diệu đế, họ sẽ luôn luôn quán 
sát với trí tuệ: biết khổ, biết nguyên nhân khô, biết 
sự thường hăng của hết khổ, và biết bát chánh đạo.” 
Đức Phật Thích-ca dạy chúng sinh rằng những ai quy 
y Phật, Pháp và Tăng đều có thể nhận biết với trí tuệ 
thể hiện trong tứ diệu đế. Trí tuệ rất quan trọng trong 
Đạo Phật, song song với từ bi và tín tâm. Đối với 
những tôn giáo khác, chúng ta không thê hiểu nhưng 
chỉ tin. Nhưng trong Đạo Phật chúng ta có tín tâm bởi 
vì chúng ta có trí tuệ để thấy biết. Đây là điểm quan 
trọng. Nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng, chúng ta 
học cách tìm sự ồn định, bình an và giải thoát khỏi sợ 
hãi bằng cách xem xét sự kiện đang xảy ra. Chúng ta 
thấy biết nguyên nhân sợ hãi là nơi nội tâm. 


177 


With the four noble truths, the Buddha taught 
the reality of suffering or duhkha. In Buddhism it said 
that there are four kinds of suffering: birth, aging, 
sickness, and death. Another four kinds of suffering 
are often mentioned: separating from beloved people, 
meeting with people we dorrt like, not being able to 
gain what we want, and not being able to control 
the five skqndhos. The first three are the painful 
experiences all of us often experience in our social 
lives. Sometimes we have to separate from people 
we love, and at other times we have to associate with 
people we dontlike. That is the reality of our life. Often 
we cannot acquire something we really want, and so 
we suffer. The most fundamental form of suffering 
is the last one, which is inherent in human nature. 
We are collections of five skandhas or aggregates: 
form, sensation, perception, mental formations, and 
consciousness. These elements, of which we and 
all other beings are formed, are impermanent and 
always changing. They cannot be controlled because 
there is nothing to control them. We cannot control 
our lives. This body and mind is not a possession that 
can be mastered. Therefore, human existence itself is 
always unsatisfactory and we feel suffering. This is the 
meaning of suffering in Buddhist teachings. 


178 


Trong tứ diệu đế, Phật chỉ ra thực tại của khổ 
đau, (diệu đề thứ nhất) là khô đế. Phật giáo chỉ ra bốn 
loại khổ: sanh, già, bệnh và chết. Có bốn loại khổ 
khác cũng thường được nhắc đến: ái biệt ly, oán tăng 
hội, cầu bất đắc, và ngũ ấm xí thạnh (không điều phục 
được ngũ ấm). Ba loại khổ đầu tiên tất cả chúng ta 
thường phải kinh qua trong đời sống xã hội này. Đôi 
khi phải chia tay những người thân yêu, và có những 
lúc phải giao tiếp với những người mình không ưa. 
Đó là thực tại cuộc đời. Thường chúng ta không thê 
có được điều mình thực sự mong muốn nên đau khổ. 
Loại căn bản nhất là đau khô cuối cùng, bản hữu nơi 
tính khí con người. Con người là kết hợp của năm 
uân: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm uân hay năm 
âm, hình thành loài người và chúng sinh khác, đều vô 
thường và luôn biến đổi. Không thê điều khiển năm 
uẩn vì không có điều gì điều khiển được năm uấn. 
Chúng ta không thê điều khiển đời sống mình. Thân 
và tâm không phải là vật sở hữu để sai khiến. Do đó 
nhân loại tự hiện hữu thì luôn luôn không thỏa mãn và 
chúng ta cảm thấy khổ đau. Đây chính là ý nghĩa đau 
khổ trong giáo lý nhà Phật. 


179 


The second of the four noble truths is the cause 
of suffering. The Buddha taught that delusive desires 
and attachments based on fundamental ignorance 
are the cause of all suffering. We are always thirsty 
and hungry and chase after things to fill our empty 
stomachs, and when we carrt find anything we suffer. 
When we are successful, we want more, or we fear 
losing what we have. 


Third is the truth of the cessation of suffering, or 
nirvana. When we first hear that Buddhism teaches 
that life ¡s full of suffering, we think it must be very 
pessimistic or nihilistic. But the Buddha taught that 
its possible to be in nirvana, to become free from 
suffering. This is because suffering has causes and 
conditions. lf we work on changing those causes and 
conditions, we can release ourselves from suffering. 
Shakyamuni Buddhas teaching is not at all pessimistic. 


The fourth noble truth, the way to eradicate the 
causes of suffering, ¡is the eightfold noble path. To 
follow this path we must view things correctly, base 
our thinking on reality instead of egocentricity, speak 
truthfully, act in accord with the right view, engage 
in a wholesome livelihood, make diligent efforts, and 
practice right mindfulness and meditation. 


180 


Diệu để thứ nhì của tứ diệu đế là nguyên nhân 
khổ. Phật dạy rằng những tham dục mê vọng và dính 
mắc dựa trên vô minh căn bản là nguyên nhân mọi 
khổ đau. Chúng ta luôn đói khát và chạy theo vật để 
lấp đầy bao tử trống, và khi không thê tìm ra vật gì thì 
lại đau khổ. Khi thành công, chúng ta muốn hơn nữa, 
hoặc lo sợ bị tước mất những gì mình có. 


Diệu để thứ ba là chấm dứt khổ đau, hoặc niết- 
bàn. Lần đầu nghe Phật dạy cuộc đời là bể khổ, chúng 
ta nghĩ thật bi quan hoặc đoạn diệt. Nhưng Phật dạy 
rằng có thể đạt niết-bàn, giải thoát khổ đau. Bởi vì 
đau khổ có nhân và duyên. Nếu tiến hành chuyên hóa 
nhân và duyên này, chúng ta có thể giải thoát khổ đau. 
Giáo lý của Đức Phật Thích-ca đúng ra không phải bị 


quan. 


Diệu đề thứ tư, con đường châm dứt nguyên nhân 
khổ, là bát chánh đạo. Tuân hành đường đạo này phải 
có chánh kiến, chánh tư duy về thực tại thay vì tập 
trung vào tính vị ngã, nói năng chánh ngữ, hành động 
chánh nghiệp tức phù hợp với chánh kiến, dẫn thân vào 
chánh mạng tức nuôi mạng sống với thiện hạnh, tinh 
tấn chân chánh, tu tập chánh niệm và chánh định. 


181 


The Buddha gave us practice right mindfulness 
and meditation. The Buddha gave us these eight 
guidelines for our practice. He taught that we can find 
the real foundation for a peaceful life within ourselves, 
within this phenomenal world, without relying on a 
deity. This teaching and practice of the Middle Way 
to which the Buddha awakened are the shelter and 
foundation of our life. 


The Abhidharmakosg text continues, “Therefore, 
taking refuge ¡in the Three Treasures is supreme and 
most venerable.” We take refuge in various things 
in this world. In a financial context, taking refuge 
might mean trusting money or insurance. We rely on 
insurance to provide security when we are unable to 
work. We do this to be free from fear, but when life 
insurance ¡is actually paid you are no longer there. 
So its really no benefit to you at all. We rely on 
many different things, but nothing ¡is really certain; 
nothing has a truly stable foundation. The only stable 
foundation for our life, according to the Buddha, ¡is 
the Dharma and the self. In the Dhammapada the 
Buddha said: 


Your own selƒ is your own mgainstay, 

ƒor who else could your mainstay be? 
With you yourselƒ well-trained 

you obtain the mgainstay hard to obtain. 


182 


Phật chỉ dạy chúng ta pháp tu chánh niệm và 
thiền định. Ngài đưa ra tám pháp hướng dẫn chúng 
ta thực hành, dạy chúng ta có thể tìm ra căn bản chân 
thật cho đời sống an bình nơi mỗi chúng ta, giữa lòng 
thế gian hiện tượng và không cần phải nương tựa thần 
linh. Giáo lý và pháp tu Trung Đạo do Phật đã chứng 
ngộ là nơi trú ân và là nền tảng cho cuộc đời chúng ta. 


A-tì-đạt-ma-câu-xá luận nói tiếp: “Vì thế, quy ÿ 
Tam Bảo là tối thượng và tôn quý nhất.” Trên thế gian 
nảy chúng ta nương tựa nhiều sự vật. Lấy ví dụ về bối 
cảnh tài chánh, nương tựa ở đây có nghĩa tin tưởng 
vào đồng tiền hoặc bảo hiểm. Chúng ta dựa vào bảo 
hiểm đề có sự an toàn khi không còn khả năng đi làm 
nữa. Chúng ta mua bảo hiểm để tránh khỏi phải lo âu, 
nhưng khi bảo hiểm nhân thọ trả tiền thì chúng ta đâu 
còn sông nữa. Vì thế chăng có lợi lạc gì cho chúng 
ta. Chúng ta nương tựa nhiều thứ khác nhưng không 
có gì chắc chắn; không có gì là nền tảng ôn định thực 
sự. Chỉ có nền tảng chắc chắn duy nhất cho cuộc đời 
chúng ta, theo lời Phật dạy, là Pháp và chính mình. 
Trong Kinh Pháp Cú Phật dạy: 


160. Tự mình nương tựa mình 
Tựa điểm nào hơn nữa 
Nhờ khéo điều phục mình 
Được điểm tựa khó được. 


183 


In another old scripture, the Suftanipata, the 
Buddha said: “The ¡independent man does not 
tremble or get confused. But a man who is dependent 
on something ¡is clutching, grasping at existence in 
one form or another, and he cannot escape from 
existences.” 


The Buddha”s advice to us is not to count on 
others but depend on the Dharma and rely on our 
own self. Neither the Dharma nor the self is eternal, 
and everything is changing. We cant really rely on 
anything, yet this reality of egolessness (no-self) and 
impermanenee is itself the foundation of our life. We 
can find peace and liberation by seeing deeply the 
impermanence and egolessness of life itself. This is 
the only possible stable, peaceful foundation of us 
because it is the only reality that ¡is here and now. 
Nothing in the past, nothing in the future, nothing 
beyond this reality is reliable. Reality is ever changing 
and therefore ever fresh and new. My teacher, 
Uchiyama Roshi, urged us to open the hand of thought 
and awaken to the reality that is always changing. This 
is the most reliable foundation of our life. This refuge 
is supreme and most venerable. 


184 


Trong một bản kinh xưa hơn, Kinh Tiểu A Hàm, 
Đức Phật nói rằng: “Người sống độc lập thì không 
run sợ hoặc lầm lạc. Nhưng người lệ thuộc vào điều 
gì sẽ bám dính, chấp có dưới dạng này hay khác, và 
sẽ không giải thoát.” 


Lời Đức Thế Tôn khuyên chúng ta là không ÿỷ 
lại vào kẻ khác nhưng nên nương tựa vào Pháp và 
vào chính mình. Ngay cả Pháp hoặc chính mình đều 
không thường hăng và tất cả đều đang biến đổi. Chúng 
ta không thể thực sự nương tựa vào điều øì, tuy nhiên 
thực tại của vô ngã và vô thường lại chính là nền tảng 
của đời sống. Chúng ta có thê tìm thấy bình an và giải 
thoát bằng cách thấy biết thấu đáo tính vô thường và 
vô ngã của chính đời sống. Chỉ đây là nên tảng bình 
an và ôn định của chúng ta bởi vì thực tại duy nhất 
đó chính là ngay đây và bây giờ. Không có gì trong 
quá khứ, không có gì trong tương lai, không có gì bên 
ngoài thực tại này đáng để nương tựa. Thực tại luôn 
biến đổi và vì thế luôn tươi mới. Thầy tôi Uchiyama 
thôi thúc chúng tôi mở rộng bàn tay cho niệm tưởng 
tung bay và tỉnh ngộ trước thực tại luôn biến đổi. Đây 
chính là nền tảng đáng nương tựa nhất trong đời sống 
chúng ta. Quy y như thế là tối thượng và tôn quý nhất. 


185 


In Abhidharmakosa the final reason to take 
refuge in the Triple Treasure is that “By taking refuge, 
people are surely released from various sufferings.” 
This is why the Buddha and other masters encourage 
us to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the 
Sangha. l think that of these three, the sangha is most 
significant to us today. Of course, the Buddha and the 
Dharma are the basis of Sangha. However, without 
Sangha, a living community of people, the Buddha 
is someone who lived in the past, and his teaching is 
something printed ¡in a textbook. Because there is a 
community of practitioners who follow his teaching 
and manifest reality in their daily activities, the 
Buddha and the Dharma come alive right now, right 
here. I have been a monk-priest for about twenty-five 
years. | don”t think that l could have lived the Buddha”s 
teaching and practiced by myself for so long. With 
the help of my teacher, my dharma brothers, and the 
people who practice with me, l can practice. A sangha 
of practitioners is most important. We really have to 
take refuge there. This vow brings Sangha vividly alive. 


THREE MEANINGS OF THE TRIPLE TREASURE 


The basic original meaning of the Buddha, the 
Dharma, and the Sangha is straightforward. 


186 


Theo 4-fi-đqf-ma-câu-xá luận lý do cuối cùng 
để quy y Tam Bảo là “Quy y chắc chắn sẽ giải thoát 
khổ đau.” Đây là lý do tại sao Phật và chư thiền sư 
sách tấn chúng ta quy y Phật, Pháp và Tăng. Tôi nghĩ 
rằng với tam quy thì quy y tăng có ý nghĩa nhất đối 
với chúng ta ngày nay. Đương nhiên Phật và Pháp 
là căn bản của Tăng đoàn. Tuy nhiên không có Tăng 
đoàn, một cộng đồng con người đang sinh sống thì 
Phật lại là một cá nhân đã sống thời quá khứ, và giáo 
pháp của Như Lai chỉ là đôi điều in trong sách. Vì có 
cộng đồng người tu theo giáo pháp của Như Lai và 
hiện hành thực tại trong sinh hoạt hăng ngày, nên Phật 
và Pháp sinh động ngay đây và bây giờ. Tôi là tăng sĩ 
hai mươi lăm năm. Tôi không nghĩ mình có thể sống 
theo giáo pháp Phật và được tu tập quá lâu như vậy. 
Với sự hỗ trợ của thầy chúng tôi, cùng huynh đệ, và 
nhiều người đồng tu, tôi mới tu tập được. Một tăng 
đoàn hành giả là quan trọng nhất, chúng ta thực sự 
phải nương tựa vào. Lời nguyện này mang sức sống 
linh động vào Tăng đoản. 


BA Ý NGHĨA CỦA TAM BẢO 


Ý nghĩa căn bản đầu tiên của Phật, Pháp và Tăng 
rất rõ ràng. 


“Buddha” refers to Shakyamuni Buddha, who was 
born ¡in India about twenty-five hundred years ago. 
“Dharma” ¡is both the reality to which he awakened 
and his teachings about that reality. “Sangha” ¡is the 
community of the Buddha”s students. As Buddhism 
evolved, the understanding of the Three Treasures 
became more complex. The death of Shakyamuni 
Buddha was a great loss for his students. He was not 
only their teacher, he was the only teacher. None 
of his disciples could become a second Buddha and 
assume his position in the sangha. They were sad 
and also confused as to who could be their teacher. 
Then they remembered that Shakyamuni said that 
people who see the Dharma see the Buddha. For 
them, Shakyamuni Buddha was not just a person 
who had a physical body and had died. The Buddha 
was still there as the teaching and as the reality. They 
called this the dharma-body (dharmakayd) of the 
Buddha, as opposed to the material body (rũpakãäya) 
that perished with Shakyamunis passing away. They 
believed that the Dharma, the Buddha“s teaching, 
was the Buddha himself. 


The Buddha said, “Monks should not take care 
of the Buddha's dead body.” Monks were supposed to 
concentrate on practice not the past. 


188 


“Phật” liên hệ đến đức Phật Thích-ca Mâu-ni, 
người sinh ra tại Ấn Độ trước đây khoảng hai ngàn 
năm trăm năm. “Pháp” là cả hai thực tại mà Phật giác 
ngộ và giáo pháp của Phật về thực tại này. “Tăng 
đoàn” là cộng đồng đệ tử Phật. Khi Phật giáo phát 
triển, ý nghĩa Tam Bảo trở nên phức tạp hơn. Đức 
Thích-ca Mâu-ni nhập diệt là sự mất mát lớn lao đối 
với hàng môn đệ. Không chỉ là tôn sư, Phật còn là bậc 
thầy duy nhất. Không một vị đệ tử nào có thê thành 
vị Phật thứ hai và có thê thay thế vị trí của Phật trong 
tăng đoàn. Các đệ tử buồn bã và hoang mang vì không 
biết ai sẽ làm thầy. Rồi họ liền nhớ lại Đức Thế Tôn 
từng dạy rằng những ai thấy được Pháp tức thấy Như 
Lai (Pháp là thầy của các ông). Đối với đệ tử, Phật 
Thích-ca không phải chỉ là người mang thân vật lý và 
đã nhập diệt. Phật vẫn còn đó như là giáo pháp và như 
là thực tại. Họ gọi đó là Pháp thân Phật đối nghịch với 
nhục thân (sắc thân) đã hoại khi Phật lìa thế gian. Họ 
tin rằng Pháp, giáo pháp của Thế Tôn, chính là Phật. 


Phật dạy rằng, “Chư tăng không nên chăm lo 
nhục thân đã chết của Phật.” Tăng sĩ lẽ ra phải tập 
trung vào công phu chứ không nghĩ về quá khứ. 


189 


Consequently, Shakyamuni Buddhas funeral 
was left to lay students. They performed the funeral, 
separating his ashes or relics into eight sections, which 
were enshrined at eight different sites in India. Lay 
followers built stũpas and made pilgrimages to them 
to pay homage to the Buddha. The Buddha“s statue 
or relics enshrined in a stùpa symbolized Shakyamuni 
Buddha. So there are three meanings of Buddha: the 
historical Buddha, the Buddha as dharma-body, and 
the Buddha as a statue, image, or relic. 


People also started to think that there were 
three kinds of Triple Treasure. Historically “Dharma” 
meant the Buddha“s teachings, but in “dharma-body” 
it refers to reality itself. This reality was there before 
Shakyamuni awakened to it. He said, “I didnˆt invent 
the truth, teaching, or reality. l was like a person who 
finds an old castle hidden in a forest.” This reality is the 
original meaning of dharma. All beings and all things 
in this universe are the manifestation of this original 
reality. Since all beings manifest this reality, they are 
always awakened because they are reality itselfí. All 
beings in the universe can be called members of the 
universal sangha. Ultimately speaking, the dharma- 
body ¡is the Buddha Treasure; the Dharma, the true 
way of things as they are, is the Dharma Treasure; and 
all beings as an expression of Dharma are called the 
Sangha Treasure. 


190 


Kết quả là tang lễ Đức Thế Tôn giao cho hàng 
Phật tử cư sĩ. Họ tiến hành tang lễ, phân tro cốt hoặc 
xá lợi thành tám phân tôn thờ tại tám địa điểm khác 
nhau trên đất Ấn. Các cư sĩ xây bảo tháp và thực hiện 
những chuyền hành hương chiêm bái Đức Phật. Tôn 
tượng Phật hoặc xá lợi được đặt trong bảo tháp biểu 
tượng cho Đức Phật Thích-ca. Vì thế Phật có ba ý 
nghĩa: Phật lịch sử, Phật Pháp thân, và Phật tôn tượng, 
hình ảnh, hoặc xá lợi. 


Người đời theo đó bắt đầu nghĩ răng có ba loại 
Tam Bảo. Về lịch sử “Pháp” có nghĩa giáo lý của 
Phật, nhưng ngay “Pháp thân” chính là thực tại. Thực 
tại này vốn sẵn có trước khi Đức Thích-ca giác ngộ. 
Ngài nói rằng, “Ta chẳng sáng tạo ra lẽ thật, giáo lý, 
hoặc thực tại. Ta như người tìm ra lâu đài cô ân khuất 
trong rừng.” Thực tại này mang nghĩa nguyên thủy 
của Pháp. Tất cả chúng sanh và sự vật trong vũ trụ là 
sự hiện hành của thực tại nguyên thủy này. Cũng vì tất 
cả chúng sanh hiện hành thực tại này, cho nên chúng 
sanh luôn tỉnh ngộ bởi vì chúng sanh là thực tại. Tất 
cả chúng sanh trong vũ trụ có thể được gọi là những 
thành viên của tăng đoàn trùm khắp. Nói rốt ráo Pháp 
thân là Phật Bảo; Pháp là đường đạo chân chánh của 
mọi sự vật như đang là, gọi là Pháp Bảo; và tất cả 
muôn loài diễn bày Pháp nên gọi là Tăng Bảo. 


191 


This very idealistic interpretation of the Three 
Treasures is khown as lttai Sanbö. Sanbö means “three 
treasures”; /ftai means “one body.” In this context one 
means “absolute.” So the Three Treasures are one 
body, one reality. The Buddha, the Dharma, and the 
Sangha are just one reality. Ittai Sanbö is referred to 
as the Absolute Three Treasures or the Unified Three 
Treasures. 


The historical Three Treasures—Shakyamuni 
Buddha, his teaching, and his community of 
students—are called Genzen Sanbö (Manifesting 
Three Treasures) because they are historical, real- 
world manifestations of the Absolute Three Treasures. 
After the Buddha“s death, his followers continued to 
practice his teaching. For several centuries the sutras 
were transmitted as an oral tradition. Eventually 
they were written down in Sanskrit or Pali. In India 
the sutras were written on the leaves of tfala trees. 
The Buddha”s teaching was recorded as a kind of 
a scripture and called the Dharma Treasure. The 
Buddha”s images or relics were considered symbols of 
the Buddha, or the Buddha Treasure, and the sangha 
was called the Sangha Treasure. These were called /u/¡ 
sanbö. Juji means “maintaining.” In order to maintain 
the Buddha”s teaching after he died, the Buddha”s 
image, sutras, and the communities of practitioners 
were considered to be Three Treasures. 


192 


Diễn giải Tam Bảo duy tâm nhất là Nhất Thể 
Tam Bảo. Nhất thê (z¡) có nghĩa “nhất thân”. Trong 
ngữ cảnh này Nhất có nghĩa “tuyệt đối.” Vì thế Tam 
Bảo là Nhất Thẻ, thực tại duy nhất. Phật, Pháp, và 
Tăng chỉ là thực tại duy nhất. Nhất Thể Tam Bảo liên 
hệ đến Tam Bảo Tuyệt Đối hoặc Tam Bảo Hiệp Nhất. 


Tam Bảo theo lịch sử——Phật Thích-ca, giáo pháp 
và tăng đoàn đệ tử của Ngài— được gọi là Tam Bảo 
Hiện Hành bởi vì đây là lịch sử, sự hiện hành thế gian 
của Tam Bảo Tuyệt Đối. Sau khi Phật nhập diệt, các 
đệ tử tiếp tục tu tập giáo pháp của Ngài. Sau nhiêu thế 
kỷ kinh điển được truyền bá như là giáo pháp khẩu 
truyền và cuối cùng được ghi chép bằng chữ Bắc 
Phạn (Sanskrit) hoặc Nam Phạn (Pali). Ở Ấn Độ kinh 
điển chép trên lá bối (sa-la). Giáo pháp Đức Phật ghi 
và chép lại gọi là Pháp Bảo. Tôn tượng hình ảnh hoặc 
xá lợi Phật được xem là biểu tượng của Đức Phật, 
hoặc Phật Bảo, và tăng đoàn được gọi là Tăng Bảo. 
Tam Bảo gọi chung là Hộ trì Tam bảo. Hộ trì có nghĩa 
“gìn giữ.” Để duy trì giáo pháp Đức Phật sau khi Ngài 
nhập diệt, tôn tượng hình ảnh Phật, kinh điển và cộng 
đồng người tu được xem là Tam Bảo. 


193 


When we become Buddhists, we take refuge in 
the Buddha, the Dharma, and the Sangha. There are 
three kinds of Three Treasures and we take refuge 
in all of them. There are sanghas, or communities of 
the Buddha“s students, throughout the world. The 
Buddha”s teachings have been translated into many 
different languages, and each translation is a dharma 
treasure and should be respected. 


THE TRIPLE TREASURE AS TEACHER, MEDICINE, 
AND FRIENDS 


In the chapter of Shöbögenzö entitled “Taking 
Refuge in Buddha, Dharma, and Sangha,” Dögen 
Zenji mentions the reason why we take refuge in 
those three. He says, “We take refuge in the Buddha 
because the Buddha ¡is our great teacher, we take 
refuge in the Dharma because the Dharma ¡is good 
medicine for us, and we take refuge in the Sangha 
because the medicine for us, and we take refuge in 
the Sangha because the people in the Sangha are 
excellent friends for us.” 


Dögen”s word for “excellent friends” ¡is shöyũ. 
Shö means “excellent,” “superior,” or “øood.” We have 
three kinds of good friends in Buddhism: teachers, 
fellow practitoners, and people who support our 
practice. According to Dögen Zenji, the Buddha is a 
great teacher, the Dharma is good medicine, and the 
Sangha is a community of good friends. 


194 


Khi chúng ta trở thành Phật tử, chúng ta quy y 
Phật, Pháp, và Tăng. Có ba loại Tam Bảo thì chúng 
ta quy y luôn cả ba. Có tăng đoàn hoặc cộng đồng đệ 
tử Phật trên khắp thế giới. Phật pháp đã được dịch ra 
nhiều ngôn ngữ, và mỗi bản dịch là một pháp bảo cần 
được trân quý. 


TAM BẢO QUÝ NHƯ BẬC THẦY, THUỐC MEN, 
VÀ BẰNG HỮU 

Trong Chánh Pháp Nhãn Tạng có chương “Quy 
y Phật, Pháp, và Tăng,” Đạo Nguyên có nhắc đến lý 
do tại sao chúng ta quy y cả ba. Ngài nói răng, “Chúng 
ta quy y Phật bởi vì Phật là vị thầy cao cả của chúng 
ta, chúng ta quy y Pháp bởi vì Pháp là vị thuốc hay 
cho chúng ta, và chúng ta quy y Tăng bởi vì những 
người trong Tăng đoàn là những thiện hữu đối với 
chúng ta.” 


GA ch bộ 


Danh từ của Đạo Nguyên “thiện hữu” là shoyu. 
Sho có nghĩa “tuyệt,” “siêu,” hoặc “tốt.” Chúng ta có 
ba loại thiện hữu trong Phật giáo: vị thầy, bạn đồng 
tu, và người hỗ trợ việc tu tập của chúng ta. Theo Đạo 
Nguyên, Phật là vị thầy cao cả, Pháp là phương thuốc 
hay, và Tăng đoàn là cộng đồng những thiện hữu. 


195 


Another text says that the Buddha ¡s like a 
doctor, the Dharma is good medicine, and the people 
of the Sangha are our nurses. The doctor makes 
a diagnosis and gives a prescription. To study the 
Dharma and practice according to the teaching ¡is 
taking the medicine. Sangha ¡is the community of co- 
practitioners—people who like nurses take care of the 
practice with each other. In modern society nurses are 
professional people, but in ancient times there were 
no nurses. Family or friends took care of the sick. So 
here “nurse” doesn”t mean a professional but rather 
a member of the sangha. The people of the sangha 
should care for one another. 


To say that the Buddha ¡s a doctor, the Dharma 
is medicine, and Sangha members are nurses implies 
that we are sick. According to the Buddha's teaching, 
all people are indeed sick. We may be sick physically 
and are usually sick spiritually. What kind of sickness 
do we have? Before Shakyamuni Buddha left home 
and started to seek the Way, he was a prince. He was 
healthy and wealthy, certainly not sick in the common 
sense. But he needed something, and so started to 
practice. He came to see all sentient beings as sick and 
practiced to find a way to release them from sickness. 
Eventually he realized that the cause of our sickness is 
ignorant egocentricity and the desires that arise from 
ït. 


196 


Một văn bản khác nói rằng Phật giống như lương 
y, Pháp là thuốc hay, và những người trong Tăng đoàn 
là những trợ y/y tá. Lương y chân đoán bệnh và cho 
toa. Học Pháp và tu và theo Pháp là uống thuốc. Tăng 
đoàn là hội chúng những bạn đồng tu—những người 
giống như y tá chăm sóc việc tu lẫn nhau. Trong xã 
hội hiện đại y tá là người chuyên môn, nhưng thời xưa 
không có y tá. Gia đình hoặc bạn bẻ chăm sóc người 
bệnh. Vì thế ở đây “y tá” không có nghĩa người chuyên 
môn nhưng là thành viên của tăng đoàn. Người trong 
tăng đoàn nên chăm sóc người khác. 


Nói Phật là lương y, Pháp là thuốc men, và thành 
viên trong Tăng đoàn là y tá ngầm hiểu rằng chúng 
ta đang bệnh. Theo Phật pháp, tất cả mọi người thực 
sự đang mắc bệnh. Chúng ta có thể bệnh về thân và 
thường là bệnh về tâm linh. Chúng ta đang mang 
loại bệnh gì? Trước khi Phật Thích-ca xuất gia và 
lên đường tầm Đạo, ngài là thái tử. Ngài khỏe mạnh 
và giàu sang, chắc chăn không bệnh hoạn theo nghĩa 
thường. Nhưng Ngài thao thức và bắt đầu tu tập. Thấy 
rằng tất cả loài hữu tình đều bệnh nên Ngài tu tập hầu 
tìm ra con đường giải thoát chúng sanh khỏi tật bệnh. 
Và cuối cùng Ngài hiểu nguyên nhân bệnh của chúng 
ta là do tính vị ngã vô minh và tham ái phát sinh từ đó. 


197 


Many religions originate in our weaknesses and 
fears. Before civilization conditions of life were very 
severe. There were many dangers and people needed 
something to pray to. In many primal religions 
people worshiped natural phenomena: the ocean, 
mountains, thunder, or ancient trees. They worshiped 
things larger, more powerful, and longer lasting than 
themselves. Gradually civilizaton developed and 
human beings became better at survival. We then 
became each other“s enemies. We started to fight, 
and at the time of Shakyamuni, about the fifth century 
BCE, people had enough wealth to fight over territory. 
They fought each other to establish countries and 
kingdoms. Stronger nations conquered  weaker 
ones. We needed some principle to live together in 
harmony. This ¡is the second reason for religion: to 
teach us to live together with other people. I think 
this is the point of all religions and philosophies in 
the history of humanity. We live in civilizations that 
have developed over twenty centuries in America, 
Japan, and Europe, and yet we are still spiritually sick. 
We still donˆt know how to live in peace with people 
from different national, racial, religious, or cultural 
backgrounds. The Buddha“s teaching is a prescription 
for curing this sickness. 


198 


Nhiều tôn giáo bắt nguồn từ sự yếu đuối và sợ 
hãi. Giai đoạn trước thời văn minh điều kiện sống rất 
gian khổ. Bao nhiêu là hiểm nguy và con người cần 
một sự vật gì đề cầu nguyện. Trong nhiều tôn giáo thời 
hoang sơ con người tôn thờ những hiện tượng thiên 
nhiên: biển cả, núi non, sắm chớp, hoặc cô thụ. Họ 
tôn thờ những vật lớn hơn, mạnh hơn và tuổi thọ lâu 
dài hơn họ. Dần dần văn minh phát triển và con người 
biết cách tồn tại hay hơn. Rồi chúng ta trở thành kẻ 
thù lẫn nhau. Chiến tranh bắt đầu, và vào thời kỳ Đức 
Phật, khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, con 
người giàu có năng lực để tranh giành lãnh thổ. Họ 
gây chiến với nhau để thành lập đất nước và vương 
quốc. Nước mạnh chinh phục nước yếu. Chúng ta cần 
nguyên tắc để sống chung hài hòa. Đây là lý do thứ 
hai đối với tôn giáo: chỉ dạy chúng ta sống chung với 
những người khác. Tôi nghĩ đây là mục tiêu của tất cả 
tôn giáo và triết học trong lịch sử nhân loại. Chúng ta 
sông trong nền văn minh phát triển trên hai mươi thế 
kỷ ở Mỹ, Nhật, và Âu Châu, tuy nhiên trên mặt tâm 
linh chúng ta vẫn còn bệnh. Chúng ta vẫn còn chưa 
biết làm sao để sống hòa bình với những người khác 
quốc gia, khác chủng tộc, tôn giáo hoặc văn hóa. Giáo 
pháp của Phật là toa thuốc để chữa căn bệnh này. 


199 


FINAL PLACE TO RETURN 


Dögen Zenji quotes another phrase from an old 
Buddhist scripture titled Dơi/ö-gi-shö about why we 
take refuge in the Three Treasures. lt says, “We take 
refuge in these Three Treasures because they are the 
final place to return.” 


Dögens word for “final place to return” is hikkyö- 
kisho. Sho means “place,” ki means “to go back or 
return,/” and hikkyö means “finally,ˆ “final place,” 
and “to go back.” Our life is a journey. Childhood ¡is 
like our home, where we are born. We dont need 
to go anywhere. We are happy simply to be there. 
When we grow up, we become travelers. We search 
here and there for treasure—something valuable or 
meaningful. We yearn for something better. We seek 
happiness and satisfaction. Sometimes we are happy, 
sometimes sad. Finally, at the end of our lives we face 
death. Regardless of our success or failure, each of us 
has to face it. When we do, we are afraid. Wealth, 
fame, and social position don't help us then. We face 
death alone. 


Where, then, ¡is the final place to which we 
return? This is, I think, the fundamental question we 
have to keep in mind. In modern society it/s easy to 
forget. In the past people were born, lived, got sick, 
and died, all at home. 


200 


NƠI CUỐI CÙNG ĐỂ TRỞ VỀ 


Đạo Nguyên trích một đoạn ngắn từ một bản kinh 
cô Phật giáo tựa đề là Dajo-gi-sho (Đại Thừa Nghĩa 
Chánh) nói lý do chúng ta quy y Tam Bảo: “Chúng ta 
quy y Tam Bảo bởi vì đây là nơi cuối cùng để trở về.” 


Danh từ của Đạo Nguyên “nơi cuối cùng để trở 
về” (hikkyo-kisho). Sho có nghĩa “nơi chốn,” ki có 
nghĩa “trở về,” và hik&yo là “cuối cùng,” “nơi cuối 
cùng,” và “đi về.” Cuộc đời của chúng ta là một cuộc 
hành trình. Tuổi thơ giống như mái ấm, nơi chúng 
ta sinh ra. Chúng ta không cần phải đi đâu. Chúng 
ta hạnh phúc đơn giản chỉ vì được sống trong mái 
âm tuổi thơ. Khi lớn lên, chúng ta trở thành lãng tử. 
Chúng ta đi đó đây tìm của báu một vật gì có giá trị 
hoặc ý nghĩa. Chúng ta khao khát điều gì tốt đẹp hơn. 
Chúng ta tìm cầu hạnh phúc và thỏa mãn. Đôi khi 
hạnh phúc, đôi khi buồn bã. Rồi đến cuối đời chúng 
ta đối diện cái chết. Bất kế thành công hay thất bại, 
mỗi người chúng ta đều phải đối diện cái chết. Trước 
cái chết, chúng ta sợ hãi. Lúc đó danh lợi, và địa vị 
xã hội không giúp ích được gì. Chúng ta đối diện cái 
chết một mình. 

Vậy nơi nào là chỗ cuối cùng để chúng ta trở về? 
Đây là, tôi nghĩ, câu hỏi mấu chốt cần ghi nhớ. Trong 
xã hội hiện đại việc này dễ quên. Thời xưa con người 
sinh ra, sống, bệnh, và chết, đều tại nhà. 


201 


Lie and death were right there in front of 
everyone. But in our modern society people are 
born at the hospital. When they are sick, they go to 
the hospital, born at the hospital. When they are 
sick, they go to the hospital, and when they die, it“s 
usually in the hospital. Life and death are hidden from 
us. While we are young and healthy, we can forget 
about life and death. Suddenly we are aging or sick; 
the matter of life and death is in front of our eyes, 
and we are afraid. This ¡is the reality of our life. Before 
we have to face death, we should try to think about 
life and death, to awaken from the dream of success 
even while dreaming it. We must wake up to the 
reality of the impermanence of our lives. Because 
of impermanence, our death is inevitable. We must 
find the best and most peaceful way of life. Success, 
wealth, and fame are not significant in the final stage 
of our lives. The important point is to return to the 
matter of life and death, to wake up to the reality of 
this body and mind, and on that basis create a way of 
life. This, I think, is the meaning of taking refuge in the 
Buddha, the Dharma, and the Sangha. 


You don't have to become a Buddhist and take 
refuge. Buddhism is only one of many paths, one way 
to wake to the reality of our life. When we become 
a Buddhist due to various causes and conditions, we 
follow the path of the Buddha. 


202 


Sống và chết ngay trước mắt mọi người. Nhưng 
trong xã hội hiện đại con người lọt lòng tại bệnh viện. 
Mắc bệnh, họ đi nhà thương, và khi chết, thường ở 
nhà thương. Sống và chết khuất mắt chúng ta. Khi 
còn trẻ và khỏe mạnh, chúng ta quên băng sống và 
chết. Đột nhiên chúng ta già hoặc bệnh; vấn đề sống 
và chết ràng ràng trước mắt, và chúng ta sợ hãi. Đây 
là thực tại cuộc đời. Trước khi phải đối diện cái chết, 
chúng ta nên cố gắng ngẫm nghĩ về sống và chết, phải 
tỉnh ngộ từ giấc mơ thành đạt ngay cả trong lúc mơ 
mộng. Chúng ta phải tỉnh dậy trước thực tại của vô 
thường trong đời sống. Vì vô thường, nên chúng ta 
không tránh khỏi chết. Chúng ta phải tìm ra con đường 
sông tốt nhất và bình an nhất. Thành công, lợi và danh 
không đáng kể trong giai đoạn cuối đời. Quan trọng 
là trở về với vẫn đề sống chết, tỉnh dậy trước thực tại 
của thân và tâm, và trên căn bản này sẽ mở ra con 
đường sống. Sư kiện này, tôi nghĩ, là ý nghĩa quy y 
Phật, Pháp và Tăng. 


Quý vị không cần phải trở thành Phật tử và quy 
y. Phật giáo chỉ là một trong nhiều đường đạo, một 
con đường tỉnh ngộ trước thực tại của đời sống. Khi 
trở thành Phật tử bởi nhiều nhân duyên khác nhau, 
chúng ta chọn đi theo Phật đạo. 


203 


We seek to manifest the universal life force 
which we have been given. We live on this earth with 
everything we need as a gift from nature. lt seems 
that our society doesnt live in accordance with 
nature. lt acts like a cancer, independently, in its own 
way. When a cancer becomes too strong, the body 
dies. When the body dies, the cancer also must die. 
Cancer is paradoxical. Modern civilization is similar. 
We have no direction. We just try to live in an ever 
more convenient way. We chase after prosperity. 
We live separate from nature and build an artificial 
world around us. As we get stronger and stronger, we 
destroy more of the environment. When nature dies, 
we die. 


How can we go back to nature, to the vital life 
force? This is the essential koan for us, the question 
we have to work on. In a sense this whole universe is 
like a hospital. We are all sick. How can we recover 
from this human sickness? The Buddha“s teaching 
and the Buddhist Way can be one of the paths to 
recovery. The Buddha is the doctor who guides the 
healing process; dharma practice is the medicine he 
prescribes; the sangha, and all living beings in this 
universe, are nurses to aid our recovery. 


204 


Chúng ta tìm cách để hiện hành sinh lực vũ trụ 
trùm khắp mà mình được ban cho. Chúng ta sống 
trên trái đất này với những vật ban cho mình từ thiên 
nhiên. Dường như xã hội chúng ta không sống hài hòa 
với thiên nhiên. Xã hội hoạt động giống như cục bướu 
ung thư, độc lập, theo cách riêng. Khi ung thư quá 
mạnh thì cơ thê chết. Khi cơ thể chết đi bệnh ung thư 
cũng chết theo. Ung thư là một nghịch lý. Văn minh 
hiện đại tương tự như thế. Chúng ta không có phương 
hướng. Chúng ta chỉ luôn cố sống theo cách nào thuận 
tiện cho mình. Chúng ta đeo đuôi giàu sang. Chúng ta 
sông tách biệt thiên nhiên và xây dựng thế giới nhân 
tạo chung quanh mình. Khi càng ngày càng mạnh hơn 
thì chúng ta lại tiêu hủy môi trường thêm hơn. Thiên 
nhiên chết thì chúng ta cũng chết theo. 


Làm thế nào chúng ta trở về thiên nhiên, về 
nguồn sinh lực? Đây là công án thiết yếu cho chúng 
ta, một vẫn nạn chúng ta phải giải quyết. Trên một 
phương diện toàn thể vũ trụ tương tự như bệnh viện. 
Chúng ta đều mang bệnh. Làm thế nào để trị hết cơn 
bệnh nhân loại? Phật pháp và Phật đạo có thể là một 
trong những phương pháp điều trị. Phật là lương y 
hướng dẫn tiễn trình chữa lành bệnh; tu tập theo Phật 
pháp là bài thuốc do Phật kê toa; tăng đoàn, và tất cả 
muôn loải trong vũ trụ, đều là y tá trợ giúp chúng ta 
hết bệnh. 


205 


This is what the text means by “These three 
treasures are the final place to return.” They release 
us from the suffering of a life based on egocentricity 
and return us to the original, wholesome way of life. 


* 


206 


Đây là ý nghĩa “Tam bảo là nơi cuối cùng đề trở 
về.” Tam Bảo giải thoát chúng ta hết bê khổ cuộc đời 
do vị ngã khiến chúng ta trở về con đường sống xưa 
nay trong lành. 


207 


hế 4 I4 
Ÿ 4 /CULTIVATING THE VIRTUOUS FIELD: 


` - THE ROBE CHANT 
= b 


VERSE ON THE KESA 


Great robe oƒ liberation. 

Virtuous field ƒar beyond ƒorm and emptiness. 
Wearing the Tathũgatas teaching 

l vow to save dill beings.42 


WHEN DÕGEN ZENJI went to China and began 
to practice at Tiangtong monastery in 1223, he found 
that in the södõ (monks” hall), the monks rested their 
folded okesas (the formail term for the kesa, or monk“s 
robe) atop their heads with veneration and chanted 
this verse after early morning zazen each day. He had 
read of this practice in the Agama Sutra but had never 
seen it. When he experienced the traditional chanting 
of this verse and saw the monks put on their okesas, 
he was deeply impressed. 


BÀI TỤNG PHÁP Y 


? ⁄a [4] 
y VUN TRỒNG PHƯỚC ĐIỀN: 


BÀI KỆ ĐẮP Y 


Đại tai giải thoát phục Lành thay áo giải thoát 


Vô tướng phước điềny Áo ruộng phước vô tướng 
Phụng trì Như Lai mạng Giữ bền Như Lai mạng 
Quảng độ chư quần sinh. Rộng độ khắp quần sanh. 


KHI ĐẠO NGUYÊN sang Trung Hoa và bắt 
đầu tu tập tại tu viện Thiên Đồng năm 1223, ngài 
nhận thấy trong tăng đường chư tăng xếp ca-sa đặt 
trên đầu với sự tôn kính và tụng bài kệ trên sau thời 
tọa thiền mỗi sáng sớm. Đạo Nguyên đã đọc trong 
Kinh A Hàm pháp tu này nhưng chưa bao giờ chứng 
kiến. Khi được địp tụng bài kệ truyền thống trên và 
nhìn chư tăng đắp ca-sa ngài rất ấn tượng. 


Dögen Zenji wrote about this experience in the 
chapter Shõbõgenzö “Kesakudoku” (Virtue of the 
Kesa): “At that time, I felt that I had never before seen 
such a gracious thing. My body was filled with delight, 
and tears of joy silently fell and moistened the lapel 
of my robe.” The young Dögen vowed to transmit this 
practice to Japan. As a result, for the last eight hundred 
years in Dögen Zenjis lineage we have chanted this 
Verse every morning after zazen when we put on our 
okesas or rakusus. 


The Buddha himself decided the kesa“s design. 
A king who was a lay student of Shakyamuni Buddha 
wert to visit the Buddha one day. On the way he saw 
a religious practitoner walking across the road. He 
thought this person was a disciple of the Buddha and 
got off his cart to greet him. When he found that he 
was not a Buddhist monk he felt a little embarrassed. 
He asked Shakyamuni Buddha to make a special robe 
for his disciples so they could easily be recognized as 
Buddhist monks. 


One day the Buddha, walking in the countryside 
with his attendant Ananda, noticed the beautiful 
patterns of rice paddies newly planted with green 
seedlings and surrounded by footpaths. They are 
especially beautiful in the rainy season when the rice 
is new. 


210 


Đạo Nguyên đã ghi lại kinh nghiệm này trong 
chương Ca-sa Công Đức của Chánh Pháp Nhãn Tạng: 
“Lúc ấy, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ chứng kiến 
sự kiện hoành tráng như vậy. Cả người tôi tràn ngập 
niềm vui, và nước mắt hân hoan lặng lẽ rơi xuống 
đẫm ướt mép ca-sa đắp trên người.” Vị tăng trẻ tuôi 
Đạo Nguyên nguyện đem pháp tu này về Nhật. Kết 
quả là trong suốt tám trăm năm trong dòng phái Đạo 
Nguyên chúng tôi đã tụng bài kệ mỗi buổi sáng sau 
thời tọa thiền khi đắp y. 


Chính Phật là người quyết định kiêu mẫu ca-sa. 
Một ông vua là đệ tử cư sĩ của Phật Thích-ca một hôm 
đến đảnh lễ Phật. Trên đường đi vua thấy một tu sĩ 
băng qua lộ. Ông nghĩ vị này là đệ tử của Phật và ông 
hạ xe giá để chào. Khi nhận ra vị tu sĩ này không phải 
là tăng sĩ Phật giáo ông cảm thấy hơi bối rối. Ông 
trình thưa với Phật may y áo đặc biệt cho hàng đệ tử 
Phật đắp để có thể nhận ra là tăng sĩ Phật giáo. 


Một hôm Phật đang đi trong vùng quê với thị giả 
A-nan, Ngài trông thấy những thửa ruộng mới gieo 
mạ xanh tươi bao quanh lối đi. Hình ảnh thật đẹp làm 
sao vào mùa mưa khi lúa mới trổ. 


211 


The Buddha remarked to Ananda, “These are so 
beautiful. Could you make a robe like this?” Änanda 
agreed. The Buddha conceived the pattern and Ananda 
created the design. Since then, Buddhists have worn 
the okesa in all traditions and in all countries. 


In Japanese the first words of the verse of the kesa 
is dai sai. Dai means “to be great” or “magnificent.” 
Sai has no meaning by itself but functions as an 
exclamation mark: “How greatl” The next part of 
the verse gives three different names for the okesa. 
In the chapter “Virtue of the Kesa” Dögen Zenji 
introduced many names for the okesa. He said, “We 
should understand that the kesa is what all Buddhas 
have respected and taken refuge in. The kesa is the 
Buddha's body and the Buddha“s mind. The kesa is 
called the robe of liberation, the robe of the field of 
virtue, and the robe of formlessness. lt is also called 
the robe of supremacy, the robe of patience, the robe 
of the Tathãgata, the robe of great compassion, the 
robe of the victory banner (against delusion), and the 
robe ofunsurpassable enlightenmernt. Truly, we should 
receive and maintain it gratefully and respectfully.” 
These are all diferent names for the okesa used in 
various Buddhist scriptures. In this verse, the first 
three names are mentioned: the robe of liberation, 
the robe of formlessness, and the robe of the field of 
virtue. 


212 


Đức Phật bảo ngài A-nan: “Cánh đồng trông 
đẹp quá. Ông có thê may lá y giống như vậy không?” 
A-nan hoan hỷ. Đức Phật nghĩ ra kiểu mẫu và A-nan 
thiết kế. Từ đó tu sĩ Phật giáo đắp y trong mọi truyền 
thống và mọi quốc gia. 


Trong Nhật ngữ chữ đầu tiên của kệ đắp y ca-sa 
là đại tai. Đại có nghĩa “cao cả “ hoặc “trang nghiêm.” 
Tui không có nghĩa riêng mà dùng như dấu hiệu tán 
thán: “Cao cả làm sao!” Phần kế của bài kệ đưa ra 
ba tên khác nhau về lá y. Trong chương “Ca-sa Công 
Đức” Đạo Nguyên dẫn ra nhiều tên cho lá y. Ngài 
nói, “Chúng ta nên hiểu ca-sa là điều mà tất cả chư 
Phật tôn kính và nương tựa. Ca-sa là thân Phật và tâm 
Phật. Ca-sa được gọi là áo giải thoát, áo phước điền, 
và áo vô tướng. Ca-sa cũng được gọi là áo tối thượng, 
áo kiên trì, áo Như Lai, áo đại từ bi, áo của lá phướn 
vinh quang (chiến thắng si mê), và là áo giác ngộ vô 
thượng. Thật vậy, chúng ta nên thọ nhận và gìn giữ 
một cách sùng kính và biết ơn.” Đó là những danh 
xưng khác nhau dành cho lá y ghi trong nhiều bản văn 
Phật giáo. Trong bài kệ trên, ba tên gọi đầu tiên được 
nhắc đến là: áo giải thoát, áo vô tướng và áo phước 
điền. 


213 


The first name for the okesa is the robe of 
liberation. The Sanskrit word kasäyg refers to a muted 
or broken color (e/iki). To make okesas, Indian monks 
collected abandoned rags from graveyards and refuse 
heaps, so that they would have no attachment to the 
material. They cut the rags into pieces and washed, 
dyed, and sewed them together. They didnt dye them 
pure colors—blue, yellow, red, black, or white—but 
instead mixed different colors together to darken the 
cloth, rendering it valueless by ordinary standards. 


The okesa was made out of materials that had no 
value and were not attractive to people. Even today if 
we have new material from which to make an okesa, 
we cut it into pieces so that the material loses its 
value. No one would want to steal it. This is why the 
okesa is free from attachment. In Buddhism, things 
free from attachment are immaculate. When we 
become Buddhists, we receive the okesa as a symbol 
of our faith in the Buddha“s teachings. This means we 
also become free from ego attachmert. 


The construction of the okesa symbolizes the 
emptiness of the five skandhas. The pieces come 
from all over, are sewed together, and stay for a while 
in the shape of a robe. 


214 


Tên đầu tiên cho lá y là áo giải thoát. Chữ Phạn 
kasaya ám chỉ màu chìm hoặc hoại sắc. Để may thành 
lá y, chư tăng Ấn Độ lượm những tắm giẻ rách vứt bỏ 
ở nghĩa địa và rác phế thải, làm như vậy đề tránh dính 
mắc vào vải sợi vật chất. Chư tăng cắt những miếng 
giẻ thành ô vuông và đem giặt sạch, nhuộm màu và 
may nối lại với nhau. Các vị không nhuộm bằng màu 
thuần—xanh trời, vàng, đỏ, đen hoặc trắăng—nhưng 
phải là màu pha trộn để tâm vải tối sậm, mất hết giá 
trị theo tiêu chuẩn thông thường. 


Lá y may bằng vải sợi không giá trị và không 
hấp dẫn dưới mắt người đời. Ngay cả hiện nay nếu 
có được vải mới để may y, chúng ta cũng cắt thành 
miếng nhỏ sao cho tắm vải mắt giá trị, không ai muốn 
lấy cắp. Chính vì vậy mà lá y thoát khỏi sự dính mắc. 
Trong Phật giáo, đồ vật thoát khỏi dính mắc thì tinh 
khiết. Khi trở thành Phật tử, chúng ta thọ nhận y như 
là biểu tượng của niềm tin vào giáo pháp Như Lai, có 
nghĩa chúng ta cũng sẽ thoát khỏi dính mắc vào bản 
ngã. 


Tạo ra lá y tượng trưng tánh không của năm uân. 
Những miếng vải/giẻ rời góp nhặt từ nhiều nơi, được 
may nối lại, và giữ hình dạng lá y trong một thời gian. 


215 


The okesa is an example of emptiness or 
egolessness  (gnatman), impermanence, and 
interdependent origination. So the robe is mụch more 
than a uniform; it embodies the basic teachings of the 
Buddha. 


When I first studied “Kesakudoku” (Virtue of 
the Kesa), l was confused because Dögen discussed 
the virtue of the okesa in various ways. He wrote 
that the okesa had been transmitted from Vipaéyin 
Buddha, the first of the seven Buddhas. lt ¡is said that 
each Buddha“s life span was shorter than the last. 
Their bodies also became smaller and smaller. And 
yet the okesa transmitted from the previous Buddha 
perfectly fit all of the following Buddhas. l wondered 
how Dögen could say such a thing, since he knew that 
the okesa was designed by Shakyamuni Buddha and 
his disciple Ananda. How could all the Buddhas before 
Shakyamuni have worn and transmitted it? 


Dögen also discusses the fact that Shakyamuni's 
okesa was transmitted to Mahakaéyapa, and then 
from Mahakaá$yapa to the next ancestor. lt was then 
transmitted through each subsequent ancestor to 
Bodhidharma. Bodhidharma brought it from India to 
China, and then the okesa was transmitted through 
six generations to the sixth ancestor, Huineng. The 
okesa was used as the symbol of the Dharma and also 


of the authenticity of the Dharma“s transmission. 


216 


Lá y là ẩn dụ về tánh không hoặc vô ngã, vô 
thường, và lý duyên khởi. Vì thế lá y có ý nghĩa hơn 
bộ đồng phục; là hiện thân giáo pháp căn bản của 
Phật. 


Khi lần đầu học “Ca-sa Công Đức”, tôi không 
hiểu rõ vì Đạo Nguyên bàn luận công đức của ca- 
sa theo nhiều cách. Ngài viết rằng lá y được truyền 
từ Phật Ty-bà-thi, vị đầu tiên trong bảy vị Phật. Thọ 
mạng của mỗi vị Phật ngắn hơn thọ mạng vị cuối cùng. 
Thân các ngài cũng càng ngày càng nhỏ hơn. Tuy vậy 
mà lá y truyền thừa từ vị Phật trước đều vừa vặn với 
tất cả những vị Phật kế tiếp. Tôi thắc mắc làm thế nào 
Đạo Nguyên có thê nói như thế, vì Ngài biết lá y do 
Đức Phật Thích-ca và vị đệ tử thị giả A-nan sáng chế. 
Làm sao mà tất cả chư Phật trước Phật Thích-ca đã 
đắp y và sau đó truyền trao lá y? 


Đạo Nguyên cũng bàn đến sự kiện y của Đức 
Phật Thích-ca truyền cho Ma-ha-ca-diếp, và từ Ma- 
ha-ca-diếp đến vị tô kế tiếp. Sau đó y được truyền qua 
chư tô nối tiếp đến tô Bồ-đề Đạt-ma. Tổ Bồ-đề Đạt- 
ma mang y từ Ấn Độ sang Trung Hoa, và rồi y được 
truyền sang sáu đời đến Lục Tổ Huệ Năng. Lá y được 
sử dụng như một biểu tượng của Pháp và cũng là việc 
truyền pháp chân chánh. 


217 


Dögen Zenji encourages us to sew our own okesa 
and venerate it as the symbol of the Buddha”s vow to 
save all living beings, the symbol of the Dharma itself, 
and the symbol of the authenticity of transmission in 
his lineage. 


Later | realized that this corresponds to the Three 
Treasures he mentions in Kyöjukaimon (Comments 
on Teaching and Conferring the Precepts). Here he 
comments on the precepts of taking refuge in the 
Buddha, the Dharma, and the Sangha and on the 
Absolute Three Treasures, the Manifesting Three 
Treasures, and the Maintaining Three Treasures. 


The okesa used by all Buddhas in the past, 
present, and future—and which perfectly fits all of 
them despite their differences in size—corresponds 
to the Absolute Three Treasures. The okesa designed 
by Shakyamuni and Änanda corresponds to the 
Manifesting Three Treasures. And the okesa used 
as a symbol of transmission and the okesa Dögen 
encourages us to sew, wear, and venerate correspond 
to the Maintaining Three Treasures. When Dögen 
discusses the virtue of the okesa, he freely switches 
among these three meanings of the word. This is why 
| was confused. The okesa is the symbol of the Dharma 
itself in its various facets. 


218 


Đạo Nguyên sách tấn chúng ta tự khâu lấy và 
sùng kính lá y như biểu tượng cho lời Phật nguyện 
cứu độ mọi chúng sinh, như biểu tượng của Pháp, và 
biểu tượng việc truyền thừa chân chánh trong tông 
phái. 

Về sau tôi nhận thấy điều này tương tự với Tam 
Bảo mà Đạo Nguyên nói đến trong Kinh Thọ Giới 
Môn. Ở đây Đạo Nguyên thảo luận các giới luật về 
quy y Phật, Pháp và Tăng và Tam Bảo Tuyệt Đối, 
Tam Bảo Thị Hiện, và Hộ Trì Tam Bảo. 


Chư Phật thời quá khứ, hiện tại và vị lai đều sử 
dụng ca-sa—và lá y vừa vặn với tất cả chư Phật mặc 
dầu tầm vóc mỗi vị khác nhau—tương ưng với Tam 
Bảo Tuyệt Đối. Ca-sa do Phật Thích-ca và ngài A-nan 
sáng tạo tương ưng với Tam Bảo Thị Hiện. Và ca-sa 
dùng như là một biểu tượng của sự truyền thừa và 
lá y Đạo Nguyên sách tấn chúng ta may, đắp và tôn 
kính tương ưng với Hộ Trì Tam Bảo. Khi bàn về công 
đức của ca-sa, Đạo Nguyên tùy nghi chuyển đổi ba 
ý nghĩa. Vì thế nên tôi khó hiểu. Ca-sa là biểu tượng 
của Pháp trên nhiều phương diện. 


219 


The second name of the okesa is the robe of 
formlessness (musö). ln our sutra book, musö is 
translated as “far beyond form and emptiness.” This 
is a questionable translation. lt seems to me that “far 
beyond form and emptiness” refers to a line in the 
Heqart Sutrg: “That which is form is emptiness and 
that which is emptiness, form.” In this case “form” is a 
translation of the Sanskrit word rúpa, one of the five 
aggregates, which means materials that have physical 
form and color. The Chinese translation of rùpa is se, 
and the Japanese pronunciation ¡is shikí. The Heart 
Sutra says that material beings are emptiness and 
emptiness is material beings. But here the word used 
is not shik¡ but sở, a translation of the Sanskrit nimitta, 
which means “appearance,” as opposed to shö, 
“nature” or “essence.” Other possible translations of 
nimitta are “mark” or “attribution.” Musö is animitta 
in Sanskrit. This use of “form” does not imply 
material beings. Instead, ¡it means temporal form or 
appearance. The reality of emptiness has no fixed 
form. The robe of formlessness (musö-e} means that 
this robe has no form (animitta), not that it is beyond 
form and emptiness. 


In this English translation, the phrase “far 
beyond form and emptiness” modifies “virtuous field” 
(fukuden). 


220 


Tên thứ nhì của ca-sa là áo vô tướng (sô). 
Trong quyền kinh của chúng tôi, øwsỏ dịch là “siêu 
vượt sắc và không.” Đây là nghi vẫn về dịch thuật. 
Theo tôi có lẽ “siêu vượt sắc và không” có liên hệ câu 
trong Tâm Kinh: “Sắc tức là không và không tức là 
sắc.” Trường hợp này “sắc” dịch từ chữ Phạn rưøa, 
một trong năm uẩn, có nghĩa vật có hình thể và màu 
sắc. Rupa dịch sang Trung Hoa là sắc, và phát âm 
Nhật ngữ là s#¿#7. Tâm Kinh nói rằng sắc tức là không 
và không tức là sắc. Nhưng ở đây không dùng chữ 
sắc mà dùng chữ tướng, dịch từ chữ Phạn øéa, 
có nghĩa “hình tướng,” ngược với “tánh” hoặc “thê 
tánh.” Có thể dịch nữmi#a là “tướng”. Vô tướng chữ 
Phạn là anửmiia. Dùng chữ “sắc” không phải ám chỉ 
vật chất. Nhưng có nghĩa hình tướng tạm bợ. Thực tại 
của tánh không không có tướng cô định. Y vô tướng 
có nghĩa áo này không có hình tướng, không phải siêu 
vượt sắc và không. 


Trong phân dịch Anh ngữ ở đây, câu “siêu vượt 
sắc và không” làm giảm nhẹ chữ “phước điên”. 


221 


This ¡is not a correct interpretation of the line 
because musö-e and ƒukuden-e are the two different 
names of the okesa. 


The Diamond Sutrg says, “To see all forms as no- 
form is to see the true form.” What is beyond form and 
emptiness? Form is emptiness and emptiness is form. 
There is nothing beyond form and emptiness. And in 
this verse there is no word that refers to emptiness. 
Here “formless” means that the okesa has a form and 
yet the form itself is formless or empty. Emptiness 
means moving and changing moment by moment. 
In this moment, this robe exists in the form of the 
okesa but has no fixed, permanent form. Musö also 
means free from attachment. Because it is formless, 
we cannot attach ourselves; we cannot grasp it. lf we 
grasp this as the Buddha”s teaching, as something 
important and hold on to it, we miss the point of the 
Buddhas teaching. Instead we open our hands. This is 
the meaning of formlessness. 


lt is the same with our lives. Our body and mind 
are collections of many different elements that exist 
in this moment. Because they are always changing, we 
cannot grasp them as “my” body, “my” mind, or “my” 
property. And yet we attach ourselves to the present, 
transient form. But since nothing is substantial, we 
cannot actually grasp it. 


222 


Câu này không dịch chính xác vì Wô fướng y và 
phước điển y là hai tên khác nhau của lá y. 


Kinh Kim Cang dạy rằng, “Thấy tướng không 
phải tướng mới là thật tướng.” Cái gì siêu vượt sắc và 
không? Sắc tức là không và không tức là sắc. Không 
có điều gì siêu vượt sắc và không. Và trong bản kinh 
này không có chữ liên quan đến cái không. Ở đây “vô 
tướng” có nghĩa lá y có hình tướng tuy nhiên tướng 
chính là vô tướng hoặc là Không. "Không" có nghĩa 
động chuyên và biến đổi từng giây phút. Thời điểm 
này, có lá y với hình tướng lá y nhưng không phải 
tướng cô định, thường hằng. J⁄ô øzớng cũng có nghĩa 
không dính mắc. Bởi vì y vô tướng, chúng ta không 
thể tự trói buộc vào; chúng ta không thể nắm giữ lá 
y. Nếu nắm giữ y như Phật pháp, như vật quan trọng 
và chấp giữ thì chúng ta lầm qua lời Phật dạy. Ngược 
lại chúng ta mở rộng bàn tay. Đây là ý nghĩa của vô 
tướng. 


Tương tự như đời sống chúng ta. Thân và tâm 
là tập hợp của nhiều yếu tố khác nhau hiện hữu trong 
giây phút này. Bởi vì những yếu tố luôn biến đổi, 
chúng ta không thể nắm giữ như là thân “của tôi,” 
tâm “ của tôi,” hoặc tải sản “của tôi. “ Vậy mà chúng 
ta tự ràng buộc vào hình tướng hiện tại, nhất thời. Vì 
không có gì chắc thật chúng ta không thể năm giữ. 


223 


When we try to control it, we diminish our life 
force. lnstead, we open our hands. This is what we 
practice in our zazen. The okesa and our body and 
mind are the same. This subtle difference in attitude 
can change our lives completely. When we grasp 
something, we lose it. When we open our hands, 
we see that everything we need ¡is an offering from 
nature. lf we have something extra, we offer it to 
others. This is the life attitude of a bodhisattva. Just 
open our hands. The okesa is a symbol of this attitude. 


As noted just now, the third name of the okesa in 
this verse is the robe of the field of virtues (fukuden-e). 
Fuku means “happiness,” “blessing,” “fortune,” or 
“virtue,” while den means “rice paddy.” In Asian 
countries people consider rice paddies the foundation 
of everything good. Rice is the mostimportant product 
and the basis of the whole economy. When rice grows 
we are blessed by nature. The Buddha's teachings, the 
Buddhamind, and the practice of Dharma are often 
compared to a rice paddy. 


The Suttanipata is one of the oldest collections 
of short suttas in Pali. In ¡it we find the Kastbharadvaja 
Sutta (The Farmer Bharadvaja), which records the 
Buddha”s conversation with an Indian farmer. When 
the Buddha was staying in a farming village, he woke 
up one morning, put on the okesa, and went out to 


the village for takuhatsu (begging for food). 


224 


Khi cố điều khiển hình tướng, chúng ta tổn giảm 
sinh lực. Thay vì vậy chúng ta mở rộng bàn tay. Đây 
là việc chúng ta công phu trong tọa thiền. Lá y, thân và 
tâm như nhau. Sự khác biệt vi tế trong thái độ sống có 
thê thay đổi hoàn toàn cuộc đời chúng ta. Khi muốn 
năm giữ điều gì chúng ta sẽ vuột mắt. Có mở rộng bàn 
tay chúng ta mới nhìn thấy mọi vật mình cần dùng 
đều từ thiên nhiên ban cho. Nếu có dư hãy nhường 
cho người khác. Đây là Bồ-tát hạnh. Chỉ cần mở rộng 
bàn tay. Lá y biểu trưng cho hành động này. 


Như vừa kể, tên thứ ba của ca-sa trong bài kệ 
là phước điền y (ukuden-e). Fuku có nghĩa là “hạnh 
phúc,” “ân phước,” “may mắn,” hoặc “đức,” đen, 
điền, là “ruộng lúa.” Ở các quốc gia châu Á người ta 
cho rằng ruộng lúa là nền tảng của mọi việc tốt lành. 
Lúa gạo là sản phẩm quan trọng nhất và là cơ sở toàn 
bộ kinh tế. Khi lúa mọc lên chúng ta được ân sủng từ 
thiên nhiên. Giáo lý Phật, tâm Phật và hành trì Pháp 
thường được so sánh với ruộng lúa. 


Kinh Tập là một trong những bộ kinh ngắn tiếng 
Pali cô nhất. Trong đó có Kinh Nhà Nông Bharadvaja 
ghi chép cuộc đối thoại của Phật với một nông dân 
Ấn. DỊp nọ Phật lưu lại tại một làng làm nghề nông, 
buổi sáng thức dậy, Phật đắp y và đi vào làng khất 
thực. 


225 


The Buddha came across a rich farmer“s house. 
The farmer was giving food to his workers. The Buddha 
was standing in front of the farmer to receive food. 


The farmer said, “Il eat after cultivating fields and 
planting seeds. I eat after working. Why don't you 
work? Why do you beg for food?” 


The Buddha replied, “l am a farmer, too. l also 
Work.” 


The farmer asked further, “You say you are also 
a farmer. But l never saw you farming. l ask you, what 
do you mean when you say you are a farmer? Tell me 
so that | can understand.” 


Then the Buddha answered, “Faith is a seed. 
Practice ¡is rain. Wisdom ¡is my yoke and plow. 
Repentance (having a sense of shame) is my plow bar. 
Aspiration is a rope to tie a yoke to an ox. Mindfulness 
is a plow-blade and digging bar. I behave prudently. I 
am discreet in speech. l eat moderately. Truth is my 
sickle to mow grass. Gentleness is untying the yoke 
from an ox when finished working. Diligence is my ox 
which takes me to peacefulness (nirvana). l go forth 
without backsliding. Once l reach peacefulness, | have 
no anxiety. My farming ¡s done in this way. lts result is 
sweet dew. lf you engage in this farming, you will be 
released from all kinds of suffering.” 


226 


Phật đến trước nhà một phú nông. Phú nông 
đang phân phát thực phẩm cho những người thợ của 
ông. Phật đến đứng trước mặt ông thọ nhận thức ăn. 

Nhà nông nói: “Tôi ăn sau khi cày xới cánh đồng 
và gieo hạt. Tôi ăn sau khi làm việc. Tại sao ngài 
không làm lụng? Tại sao ngài đi khất thực?” 


Phật đáp: “Tôi cũng là nhà nông. Tôi cũng lao 
động.” 

Nhà nông hỏi tiếp, “Ngài nói ngài cũng là nhà 
nông. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngài làm ruộng cả. 
Tôi xin hỏi, ngài nói ngài là nhà nông theo nghĩa gì? 
Xin ngài giải thích cho tôi hiểu.” 

Phật trả lời, “Đức tin là hạt giống. Tu tập là mưa. 
Trí tuệ là cái ách và chiếc cày. Sám hối (theo nghĩa 
hồ thẹn) là cây đòn của chiếc cày. Lời nguyện là dây 
vàm buộc cải ách vào con trâu. Chánh niệm là lưỡi 
cày và cây đòn xới đất. Ta hành động cần trọng. Ta 
thận trọng lời nói. Ta ăn uống tiết độ. Lẽ thật là lưỡi 
liềm cắt cỏ. Hòa nhã là cởi ách cho trâu khi xong việc 
đồng áng. Tỉnh tấn là con trâu của ta đưa ta đến sự an 
bình (niết-bàn). Ta tiến về phía trước mà không thoái 
lui. Khi chứng đạt sự an bình viên mãn ta không còn 
lo âu. Công việc đồng áng của ta diễn tiễn như thế. 
Kết quả có được chính là giọt sương ngọt ngào. Nếu 
làm nông theo lối này, ông sẽ giải thoát mọi khổ đau.” 


227 


The farmer left home and became the Buddha“s 
disciple. In the Buddha“s simile, farming is a practice 
aimed at freedom from egoattachment and a peaceful 
life. Whhen we wear the okesa, we are also farming. This 
is the meaning of “robe of virtuous field” (fukuden-e). 
This body and mind is the field we work. lt is not a 
field of fortune from which we can expect to receive 
blessings without practice. We have to cultivate our 
life. 


The third line of the verse ¡is “Wearing the 
Tathagata”s teaching” (hibu nyoradi kyö). Hi means “to 
open,” “unfold,” or “uncover,” so [ translate this line 
as “I unfold and wear the Tathãgata“s teaching.” First 
we have to unfold the Buddha”s teaching and cover 
ourselves with it. Bu means “humble,” “thankful,” or 
“respectful.” Then what is meant by “the Tathãgata's 
teaching” (nyoradi-kyö}? The Buddha taught the 
interdependent originaton of all beings. Since 
no beings have self-nature, we should not attach 
ourselves to anything. We should be free from ego- 
attachment, transform our way of life, and choose a 
path to peacefulness. We unfold this teaching through 
practice. We receive the teaching of the Tathãgata, 
unfold it, wear it, and are covered by it. This is the 
meaning of wearing the okesa and practicing zazen. 


228 


Người nông dân xuất gia và trở thành đệ tử Phật. 
Trong ấn dụ của Phật, làm nông là tu tập nhắm vào 
giải thoát khỏi bản ngã ràng buộc và có đời sống an 
bình. Khi đắp y, chúng ta cũng đang làm nông. Đây là 
ý nghĩa của “phước điền y”. Thân và tâm là cánh đồng 
chúng ta cày cấy. Đây không phải là cánh đồng may 
mắn chúng ta trông chờ được ban phước mà không 
có sự tu tập. Chúng ta phải tu dưỡng cuộc sống của 
mình. 


Hàng thứ ba của bài kệ là “Phụng trì Như Lai 


mạng”. 7# có nghĩa “mở ra,” “phô bày,” hoặc “hiển 
lộ,” vì thế chúng tôi dịch câu này là “Tôi hiển bày 
và mặc vào giáo pháp Như Lai.” Trước hết chúng ta 
phải phơi bày giáo pháp Phật và trùm lên người mình. 
Bu có nghĩa “khiêm cung,” “biết ơn,” hoặc “quy kính 
(phụng). ” Như vậy “giáo pháp Như Lai” nghĩa là gì? 
Phật giảng về lý duyên khởi của vạn vật. Vì không 
một chúng sanh nào có tự tánh, chúng ta không nên tự 
trói buộc mình vào bắt cứ vật gì. Chúng ta nên mở trói 
khỏi sự ràng buộc vào bản ngã, chuyên hóa đời mình 
và chọn con đường đi đến an bình. Chúng ta hiển bày 
giáo pháp qua hành trì. Chúng ta thọ nhận giáo pháp 
của Như Lai, hiển bày giáo pháp, phủ lên người mình, 
và được giáo pháp bảo bọc. Đây chính là ý nghĩa việc 
đắp y và thiền tập. 


229 


Formlessness means the same as emptiness, 
egolessness, and interdependent origination. Since 
we are not substantial, we cannot live alone without 
being supported by other beings. We have to live 
together with others. This is another essential point 
of the Buddha”s teaching. 


We cannot be completely peaceful unless all 
living beings are in peace. We cannot be completely 
happy if we are aware of someone who is unhappy. 
When we awaken to this reality, the bodhisattva vows 
arise naturally. The vow to save all beings is not a duty 
or a promise to the Buddha. The vow does not mean 
that we are great people and we have to save all 
others, like millionaires who give money to the poor. 
When we open our eyes to the reality of our lives, we 
simply cannot help but share happiness and sadness, 
pleasure and pain with all beings. To be peaceful, we 
have to do something for other beings. We live within 
the Buddha“s vow to save all beings. 


Zen Master Dongshan Liangjie (Tözan Ryokai, 
802-869) was the founder of the Chinese Caodon 
(Sötö) school. 


Dongshan asked a monk, “What is most painful?” 
The monk replied, “To be in hell is most painful.” 
Dongshan said, “No, it isnt.” 
Then the monk asked, “What do you think, then, 
is most painful?” 


230 


Vô tướng đồng nghĩa với Không, vô ngã, và 
tương duyên. Vì chúng ta không thật có nên không 
thể sống một mình mà không có người khác hỗ trợ. 
Chúng ta phải sống chung với người khác. Đây là một 
điểm thiết yếu khác về giáo pháp của Phật. 


Chúng ta không thể hoàn toàn an lạc trừ khi tất 
cả muôn loài được bình an. Chúng ta không thể nào 
an vui hoàn toàn nếu biết có người còn khổ. Khi tỉnh 
ngộ trước thực tại như thế, lời nguyện Bồ-tát tự nhiên 
phát sinh. Lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh không 
phải là bốn phận hoặc hứa hẹn với Phật. Lời nguyện 
không có nghĩa mình là những người siêu vĩ và chúng 
ta phải cứu giúp tất cả, giống như triệu phú ban phát 
tiền bạc cho kẻ nghèo. Khi mở mắt sáng nhìn vào thực 
tại đời sống, đơn thuần chúng ta không thể giúp đỡ 
nhưng chia sẻ hạnh phúc và buồn phiền, hân hoan và 
đau đớn với tất cả chúng sinh. Đề được an lạc chúng 
ta phải phụng sự người khác. Chúng ta sống trong lời 
nguyện của Phật là cứu độ chúng sinh. 

Thiền Sư Động Sơn Lương Giới (802-869) là Tổ 
Tông Tào Động Trung Hoa. 

Động Sơn hỏi một vị tăng, “Đau đớn nhất là gì?” 

Tăng thưa, “Vào địa ngục thì đau đớn nhất.” 

Động Sơn nói, “Không phải vậy.” 

Tăng liền hỏi, “Thế ngài nghĩ đau đớn nhất là 
gì?” 


231 


Dongshan replied, “Wearing the okesa yet not 
having clarified the great matter is most painful:” 


Hell is the worst part of samsara and is considered 
the most agonizing. But Dongshan said that there ¡is a 
more painful condition. When we wear the okesa, we 
are in nirvana. We are apart from samsara, and yet 
when we chase after something, even enlightenment, 
our practice becomes an activity within samsara. 
When we look for something better through zazen, 
that striving is more painful than hell. lf you suffer 
in samsara because you don't know the Buddha”s 
teachings, you can be saved by studying the Buddha 
Dharma and practicing zazen. But if you already know 
the Buddha Dharma, receive the precepts, wear the 
okesa, practice zazen, and sfilI chase after something, 
there is no way to be saved. One of the most famous 
sayings of Ködö Sawaki Roshi is, “Wear the okesa and 
Sỉt in zazen: that“s all.” That”s it. There is nothing else 
to search for. There's nowhere to go. Still, we look for 
something more valuable. Even when we sit in the 
zendo we are often hungry ghosts in samsara. 


Whenever we deviate from where we are now, 
we immediately return to what“s right here, right now, 
by letting go. This is our zazen. This is the meaning of 


wearing the okesa after reciting this verse. 
*x 


232 


Động Sơn đáp, “Đắp y mà chưa rõ đại sự (việc 
lớn) là đau đớn nhất.” 


Địa ngục là chỗ kinh khủng nhất trong luân hồi 
và được xem là khổ ải nhất. Nhưng Động Sơn cho răng 
có một tình trạng đau đớn hơn nữa. Khi đắp y chúng ta 
đang ở niết-bàn. Chúng ta rời khỏi luân hồi nhưng nếu 
đuôi theo sự vật gì, ngay cả việc giác ngộ, thì tu tập là 
hành động trong luân hồi. Khi tìm cầu điều tốt hơn qua 
việc tọa thiền, sự phần đầu đó sẽ đau đớn hơn địa ngục. 
Nếu ông đau khổ trong luân hồi vì ông không biết giáo 
pháp Phật, ông có thê được cứu độ qua sự học hỏi Phật 
Pháp và thực tập tọa thiền. Nhưng một khi đã hiểu Phật 
Pháp, đã thọ giới, đắp y, tọa thiền mà vấn còn đeo đuôi 
một điều gì thì không thể nào được cứu độ. Một trong 
những câu nói nỗi tiếng nhất của Lão sư Kodo Sawaki 
là, “Đắp y và tọa thiền: tất cả chỉ có vậy.” Chỉ thế thôi. 
Không có gì khác để tìm kiếm. Không có nơi nào để 
đi đến. Vậy mà chúng ta vẫn tìm kiếm điều gì giá trị 
hơn. Ngay cả khi ngồi trong thiền đường chúng ta vẫn 
thường là quỷ đói trong luân hồi. 


Bất cứ khi nào chúng ta lệch ra ngoài chỗ đang 
hiện tiền, hãy lập tức trở lại chỗ ngay đây, bây giờ 
bằng cách buông bỏ mọi sự việc khác. Đây là việc tọa 
thiền của chúng ta. Đây là ý nghĩa của đắp y sau khi 
xướng lên bài kệ. 


233 


ng IS] 
ONTINUOUS CIRCLE OF OFFERING: 


THE MEAL CHANTS 


` ".---:' COMMENTS ON THE 
SIGNIFICANCE OF TAKING FOOD 


MEAL CHANTS are the verses we recite during 
formail öðryöki meals at Sötö Zen monasteries and Zen 
centers during sesshin. Dögen Zenjis comments at 
the beginning of “Fushukuhanpöõ” (The Dharma for 
Taking Meals) are a good introduction to these verses. 
He describes how to eat, use the bowls, and comport 
ourselves during an öryöki meal. “The Dharma for 
Taking Meals” is a section of Eihei Shingi. The word 
shingi means regulations or standards, and Eihelji is 
the monastery founded by Dögen Zenji. “The Dharma 


for Taking Meals” is one of the six sections of Eihei 


Shingi; another is “Tenzokyökun” (Instructionsfor the 
Cook). Dögen Zenji teaches that cooking and receiving 
food are both important parts of our practice. Eating 
is an essential part of our practice because it's a 
necessary part of o urlife. We eat three times every 
day of our lives but rarely think about the significance 
of eating. Both “Tenzokyökun” and “Fushukuhanpö” 
show us how activities in our daily lives can become 
Spiritual practice. 


ĐNx [51 
CHU KỲ TIẾP NỐI CỦA CÚNG DƯỜNG: 


tì xế, CÚNG QUÁ ĐƯỜNG 
S RAO NGUYÊN BÀN VỀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC 


THỌ NHẬN THỨC ĂN 


Chúng tôi đọc những bài kệ cúng thọ trai suốt 
thời gian cũng cơm quá đường tại các thiền viện Tông 
Tào Động và trung tâm Thiền trong khóa tu tiếp tâm. 
Lời Đạo Nguyên bình phần đầu Bài Pháp Thọ Trai 
(Cúng Quá Đường) là phần dẫn nhập rất hay. Đạo 
Nguyên diễn tả nhai ăn như thế nào, cách sử dụng bát, 
và mỗi người tự ứng xử suốt bữa thọ trai. “Bài Pháp 
Thọ Trai” là một chương trong Vĩnh Bình Thanh Qui. 
Chữ Thanh Qui có nghĩa nghi thức hoặc tiêu chuẩn, 
và Vĩnh Bình là thiền viện do Đạo Nguyên thành lập. 
“Bài Pháp Thọ Trai” là một trong sáu chương của 
Vĩnh Bình Thanh Qui; một chương khác là “Điển Tọa 
Giáo Huấn.” Đạo Nguyên dạy rằng nấu ăn và thọ thực 
cả hai đều quan trọng trong sự tu tập. Ăn là một phần 
tu tập quan trọng bởi vì đó là phần thiết yếu trong 
cuộc sống. Chúng ta ăn ba bữa mỗi ngày cả đời mà 
ít khi nghĩ về ý nghĩa việc ăn uống. Cả hai Điển Tọa 
Giáo Huấn và Bài Pháp Thọ Trai đều chỉ cho chúng ta 
làm thế nào những sinh hoạt trong đời thường có thể 
biến thành việc tu tập. 


235 


In “Tenzokyökun,” Dögen Zenji describes the 
attitude we should maintain toward foods, fire, water, 
and utensils when we cook. “When steaming rice, 
regard the pot as your own head; when washing rice, 
know that the water is your own life.”48 Everything 
is part of our life. As tenzo we should think about 
the people who eat, who receive the food, and 
who practice. According to Dögen Zenji, practice 
itself is enlightenment, so people who practice are 
enlightened, and therefore as tenzo we prepare meals 
to offer to the Buddha. Through work with food in 
the kitchen, the tenzo's energy becomes part of the 
Buddha, so the tenzo should be sincere and careful. 
This is an important point. Since the tenzo doesrrt sit 
in the zendö all the time, the kitchen ¡is the tenzo”s 
place of practice. When the tenzo cooks, the food is 
the Buddha and the cooking is the tenzo”s zazen. We 
should receive the food gratefully and with the same 
attitude with which it was cooked. That”s the meaning 
of this ritual. 


Its difficult when we begin to study the rituals 
of öryöki and memorize the chants because many of 
us dorrt like formality. I myself don't like it much, but 
| try to follow it because it“s our practice. 


236 


Trong Điển Tọa Giáo Huấn, Đạo Nguyên mô tả 
chúng ta nên gìn giữ thái độ như thế nào đối với thực 
phẩm, lửa, nước, và dụng cụ nhà bếp khi nẫu nướng. 
“Khi nâu cơm, hãy xem cái nồi như là cái đầu của 
mình; khi vo gạo, nên biết nước chính là cuộc sống 
của mình.” Mỗi sự việc đều là một phần đời sống 
của mình. Là điển tọa (tri khó) chúng ta nên nghĩ về 
những người ăn cơm, người thọ nhận thức ăn, và hành 
giả tu tập. Theo Đạo Nguyên, tu tập chính là giác ngộ, 
vì thế những ai tu tập đều giác ngộ, cho nên là điển 
tọa chúng ta chuẩn bị cơm nước để dâng cúng Phật. 
Qua việc chấp tác với thực phẩm trong bếp, năng 
lượng của vị điển tọa trở thành một phần của Phật, vì 
thế người điển tọa phải nên thành tâm và cần trọng. 
Đây là điểm quan trọng. Vì điển tọa không ngồi trong 
thiền đường suốt buổi, nên nhà bếp là nơi điển tọa 
hành trì. Khi nấu thì thực phẩm là Phật và nâu nướng 
trở thành tọa thiền đối với điển tọa. Chúng ta nên thọ 
nhận thức ăn với lòng biết ơn và với cung cách giống 
như lúc nấu chín thức ăn. Đó là ý nghĩa của nghỉ thức. 

Kể ra cũng khó lúc mới học về nghỉ lễ thọ trai và 
ghi nhớ bài tụng vì rất nhiều người không ưa chuộng 
nghi thức. Chính tôi không thích lắm, nhưng tôi cố 
gắng theo vì đó là sự tu tập của mình. 


237 


lf we think of the meaning or significance of 
this practice, we can appreciate this formality on 
a deeper level. That is the point of this section of 
“Fushukuhanpö” (The Dharma of Taking Meals. A 
sutra says, “lf you can remain the same with food, all 
dharmas also remain the same; if all dharmas are the 
same, then also with food you will remain the same.” 
Just let dharma be the same as food, and let food be 
the same as dharma. For this reason, ifdharmas are the 
dharma-nature, then food also is the dharma-nature. 
lf the dharma is suchness, food also is suchness. lf the 
dharma is the single mind, food also is the single mind. 
lf the dharma ¡is bodhi, food also ¡is bodhi. They are 
named the same and their significance is the same, so 
it is said that they are the same. A sutra says, “Named 
the same and significance the same, each and every 
one is the same, consistent with nothing extra.” 


Mazu said, “lf the dharma realm ¡is established, 
everything ¡is entirely dharma realm. lf suchness is 
established, everything ¡is entirely suchness. lf the 
principle ¡is established, everything ¡is entirely the 
principle. lf phenomena are established, all dharmas 
are entirely phenomena.” Therefore this “same” is not 
the sameness of parity or equality, but the sameness 
of awakening to the true sameness [qanuttara- 
samydaksambodhi]. 


238 


Nếu khởi niệm về ý nghĩa hoặc tầm quan trọng 
của pháp tu này, chúng ta sẽ rất biết ơn nghi thức. Đó 
là mẫu chốt của chương Bài Pháp Thọ Trai. Kinh nói 
rằng: “Nếu ai tuân giữ bình đẳng đối với thức ăn, tất 
cả các pháp cũng giữ bình đăng như vậy; nếu tất cả 
các pháp đều bình đẳng thì với thực phẩm ta cũng giữ 
bình đẳng.” Hãy để pháp giống như thức ăn, và để 
thức ăn giống như pháp. Vì lý do này, nếu các pháp là 
pháp tánh thì thức ăn cũng là pháp tánh. Nếu pháp là 
chân như thì thức ăn cũng là chân như. Nếu pháp là 
nhất tâm thì thức ăn cũng nhất tâm. Nếu pháp là bồ-đề 
thì thức ăn cũng là bồ-đề. Cả hai có tên như nhau và ý 
nghĩa như nhau, vì vậy nói cả hai như nhau. Kinh dạy, 
“Tên đặt như nhau và ý nghĩa như nhau, mỗi mỗi đều 
như nhau, không thêm không bớt.” 


Mã Tổ dạy, “Khi pháp giới thành lập thì toàn bộ 
sự vật là pháp giới. Nếu chân như thành lập thì toàn 
bộ sự vật là chân như. Nếu lý được lập thì toàn bộ sự 
vật là lý. Nếu sự (hiện tượng) được lập thì toàn bộ sự 
vật là sự.” Vì thế “bình” ở đây không phải là đồng 
đăng hay bình đăng, nhưng là sự bình đẳng của việc 
giác ngộ chân như tức vô thượng chánh đăng chánh 
giác. 


239 


Awakening to the true sameness is the ultimate 
identity [of all the suchnesses] from beginning to end. 
The suchness of the ultimate identity from beginning 
to end ¡is the genuine form of all dharmas, which only 
a Buddha together with a Buddha can exhaustively 
penetrate. Therefore, food ¡is the dharma of all 
dharmas, which only a Buddha together with a Buddha 
can exhaustively penetrate. Just at suụch a time, there 
are the genuine marks, nature, substance, power, 
functions, causes, and conditions. For this reason, 
dharma ¡is itself food; food ¡s itself dharma. This 
dharma is what is received and used by all Buddhas 
in the past and future. This food is the fulfillment that 
is the joy of dharma and the delight of meditation.49 


The quote at the beginning, “lf you can remain 
the same with food, all dharmas also remain the same; 
if all dharmas are the same, then also with food you 
will remain the same,” comes from the Vimalakirti 
Sutra.50 Dögen Zenji comments on this passage, “Just 
let dharma be the same as food, and let food be the 
same as dharma.” This sutra says that as practitioners 
of Mahayana Buddhism we should maintain the 
same attitude toward everything we encounter. We 
should not discriminate between things as valuable 
or worthless on the basis of conventions. 


240 


Giác ngộ chân như là sự hiệp nhất cứu cánh [của 
toàn bộ tính như thị] từ thủy đến chung. Tính như thị 
của cứu cánh hiệp nhất từ thủy đến chung (trước sau 
rốt ráo như vậy) là chân tướng của tất cả các pháp, mà 
chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu triệt. Vì thế thức 
ăn là pháp của vạn pháp, mà chỉ có Phật với Phật mới 
có thê thấu triệt. Chỉ lúc như thế, mới có tướng, tánh, 
thể, lực, dụng, nhân, và duyên chân thật. Vì thế pháp 
tự là thức ăn và thức ăn tự là pháp. Pháp này được 
chư Phật trong thời quá khứ và vị lai thọ nhận và thọ 
dụng. Thức ăn là sự đáp ứng tròn đầy và đó là pháp hỷ 
và là niềm vui của thiền tập. 


Đoạn đầu, “Nếu ai giữ bình đăng đối với thức 
ăn thì tất cả các pháp đều giữ bình đăng; nếu tất cả 
các pháp đều bình đăng thì với thức ăn ta sẽ giữ bình 
đăng,” trích từ Kinh Duy-ma-cật. Đạo Nguyên bình 
đoạn này như sau, “Hãy để pháp bình đăng với thức 
ăn, và đề thức ăn bình đẳng với pháp.” Kinh nói rằng 
những aI tu theo Phật giáo Đại thừa nên giữ thái độ 
bình đẳng đối với mọi sự khi tiếp xúc. Chúng ta không 
phân biệt giữa vật có giá trị hoặc vô giá trị dựa theo 
quy ước. 


241 


We should not discriminate between good times 
and hard times, delusion and enlightenment, samsara 
and nirvana, or deluded human beings and Buddhas. 
This is the basis of the Mahayana teaching of šùnyata. 
We must go beyonddiscrimination and keep the same 
attitude toward all things because everything we 
encounter is the Buddha“s life. The Vimalakirti Sutra 
says that as a practitioner of Mahayana Buddhism, 
we should have the same attitude toward all food and 
not discriminate between something expensive or 
delicious and something cheap or not so tasty on the 
basis of preferences or worldly values. 


Subhuti, one of the ten greatest disciples of 
Shakyamuni Buddha, was doing takuhatsu, begging 
for food. Vimalakirti offered him some delicious food, 
Saying he could eat it if he didn”t discriminate between 
delicacies and the food of the poor. In his comment 
Dögen Zenji twisted the meaning slightly. He said: “Just 
let dharma be the same as food, and let food be the 
same as dharma.” Dögen Zenji says that dharma and 
food are the same. He doesn't discriminate between 
good and bad food. He simply says that dharma and 
food are the same. 


We have to be careful here about the meaning 
of the word dharma. 


242 


Chúng ta không nên phân biệt giữa thuận lợi và 
khó khăn, si mê và giác ngộ, luân hồi và niết-bàn, hay 
phàm phu mê lầm và chư Phật. Đây là căn bản giáo lý 
Đại thừa về tánh không. Chúng ta phải siêu vượt phân 
biệt đối đãi và giữ thái độ bình đăng đối với các pháp 
vì mỗi pháp chúng ta tiếp xúc đều là Phật mạng. Kinh 
Duy ma cật dạy rằng là một người tu theo Phật giáo 
Đại thừa, chúng ta nên có thái độ bình đăng với tất cả 
các thực phẩm và không phân biệt giữa món hàng đắt 
giá hoặc tuyệt hảo và món hàng rẻ tiền hoặc không 
vừa miệng dựa vảo sự ưa thích hay giá trị đời thường. 


Tu bồ-đề, một trong mười đại đệ tử của Phật, đi 
khất thực. Duy-ma-cật dâng lên thức ăn thơm ngon, 
thưa răng ngài có thể thọ dụng nếu không phân biệt 
giữa món ăn sang trọng và thức ăn của người nghẻo. 
Trong lời bình Đạo Nguyên sửa ý một chút. Ngài nói 
rằng: “Hãy để pháp bình đẳng với thức ăn, và để thức 
ăn bình đăng với pháp.” Đạo Nguyên nói rằng pháp 
và thức ăn bình đăng. Ngài không phân biệt giữa thức 
ăn ngon và đở. Ngài đơn giản bảo rằng pháp và thức 
ăn bình đẳng. 


Chúng ta phải cần trọng ở đây về ý nghĩa của 
chữ pháp. 


243 


lt can be used to mean the Buddha“s teaching. A 
second meaning is the truth about which the Buddha 
taught, the reality of our life. A third meaning of 
dharmag is all beings or things. The phrase often used 
to express this, “myriad dharmas,” means all beings, 
everything. In this usage, Dögen is saying that food, 
as one of the “myriad dharmas,” reveals the reality of 
all beings, and therefore the food itself is the teaching 
(Dharma) ofthe Buddha. The Buddha awakened to and 
taught this reality, so his teaching is called Dharma. 
His teaching became a kind of law, principle, or basic 
standard of morality. In “The Dharma for Taking 
Meals,” “dharma” means an etiquette or standard of 
behavior that we should follow when we eat meals. 
In his commentary Dögen is playing with words. He 
uses “dharma” not to designate a kind of ritual but 
as reality itself as well as the teachings about that 
reality. He says that our practice and the food we eat 
is dharma, reality, or truth itself. We should receive 
our food as we receive the Buddha”s teaching and 
reality itself. 


He continues, “For this reason, if dharmas are 
the dharmanature, then food also ¡is the dharma- 
nature.” Dharma-nature is almost synonymous with 
Buddha-nature. For human beings the term “Buddha- 
nature” is used. 


Pháp có thê nói về giáo pháp của Phật. Nghĩa 
thứ hai là lẽ thật trong lời dạy của Phật, thực tại của 
cuộc sống chúng ta. Nghĩa thứ ba của pháp là muôn 
loài chúng sinh hay sự vật. Câu thường dùng để diễn 
tả là “vạn pháp,” có nghĩa tất cả chúng sinh và sự vật. 
Ở đây Đạo Nguyên nói rằng thực phẩm, vì là một 
trong “vạn pháp,” nên khơi dậy thực tại của chúng 
sinh, và vì thế thực phẩm tự là giáo pháp (Pháp) của 
Phật. Phật đã giác ngộ và thuyết giảng thực tại, vì thế 
những lời Ngài chỉ giáo gọi là Pháp. Giáo pháp đã 
trở thành luật, nguyên lý, hay nguyên tắc về luân lý 
đạo đức. Trong “Bài Pháp Thọ Trai,” “pháp” có nghĩa 
một nghi thức hay tiêu chuẩn hành vi mà chúng ta 
nên tuân giữ trong lúc dùng bữa. Trong lời bình Đạo 
Nguyên đang đùa với chữ nghĩa. Ngài dùng “pháp” 
không phải nói đến một loại nghi thức nhưng chính là 
thực tại cũng như giáo pháp về thực tại đó. Ngài nói 
việc tu tập và thực phẩm chúng ta ăn là pháp, là thực 
tại, hay chính là lẽ thật. Chúng ta nên thọ nhận thức 
ăn như chúng ta thọ nhận giáo pháp của Phật và chính 
thực tại. 

Đạo Nguyên viết tiếp, “Vì lý do đó, nêu các pháp 
là pháp tánh thì thực phẩm cũng là pháp tánh.” Pháp 
tánh hầu như đồng nghĩa với Phật tánh. Đối với người 
thì dùng chữ “Phật tánh.” 


245 


For other beings or inanimate objects, all of 
reality, the phrase “dharma-nature” is used. Our food 
¡is dharma-nature. Dharma-nature and food are really 
one, so “if the dharma is suchness [reality or truth], 
food also is suchness.” Suchness means the way 
all beings, all dharmas, are. So food ¡is nothing but 
suchness itself. In the same way, “If the dharma is the 
single mind,” another name for Buddha mind, “food 
also ¡is the single mind,” the One Mind, or Buddha 
mind. So we should receive food with the same 
attitude we receive the Buddha and his teachings. 
Dögen says, “lf the dharma ¡is bodhi, food also ¡is 
bodhi.” Bodhi means enlightenment or awakening to 
the reality of all beings. So dharma is awakening. We 
usually think of awakening as something subjective 
that happens inside a person, and dharma as the 
object of awakening. In the teachings of Mahayana 
Buddhism, there is no separation between subject 
and object, between the person who sees reality 
and the reality that ¡is seen. When we separate the 
two, wisdom becomes delusion. Awakening, beings, 
and reality are one. The dharma is bodhi, awakening 
itself. Awakening ¡is not some special psychological 
state or stage of development. When we are one 
with all beings we are awake. When we are mindful, 
right now, right here, our body and mind completely 
present in this moment and engaged with what we 
are doing, we are awake and enlightened. 


246 


Đối với các loài khác hoặc loài vô tình, tất cả 
thực tại, đều dùng chữ “pháp tánh”. Thực phẩm của 
chúng ta là pháp tánh. Pháp tánh và thực phẩm thực sự 
là một, vì “nếu pháp là chân như [thực tại hay lẽ thật], 
thực phẩm cũng là chân như.” Chân như có nghĩa 
muôn loài, tất cả các pháp, là như thế. Vì vậy thức ăn 
không là gì ngoài chân như. Cũng vậy, “Nếu pháp là 
nhất tâm,” danh từ khác chỉ cho tâm Phật, “thực phẩm 
cũng là nhất tâm,” hoặc tâm Phật. Vì thế chúng ta nên 
thọ nhận thực phẩm với thái độ giống như chúng ta 
đón nhận Phật và Phật pháp. Đạo Nguyên nói, “Nếu 
pháp là bồ-đề, thực phẩm cũng là bồ-đề.” Bồ-đề có 
nghĩa giác ngộ hoặc tỉnh ngộ trước thực tại của tất cả 
chúng sinh. Vì thế pháp là tỉnh ngộ. Thường chúng ta 
nghĩ chứng ngộ như một việc chủ quan xảy ra trong 
nội tâm một người, và pháp là đối tượng của chứng 
ngộ. Trong giáo lý Phật giáo Đại thừa không có sự 
phân chia giữa chủ thể và đối tượng, giữa người thấy 
thực tại và thực tại bị thấy. Khi chúng ta phân hai, trí 
tuệ sẽ thành sĩ mê. Chứng ngộ, chúng sinh và thực tại 
là một. Pháp là bồ-đề và chính là chứng ngộ. Chứng 
ngộ không phải là một tình trạng tâm lý đặc biệt hoặc 
giai đoạn tiễn triển. Khi là một với tất cả muôn loài 
chúng ta tỉnh giác. Khi chánh niệm, ngay đây bây giờ, 
thân và tâm hoàn toàn hiện diện trong giây phút này 
và tham gia vào những việc đang làm thì chúng ta tỉnh 
sáng và giác ngộ. 


247 


The dharma is bodhi, and food ¡is also bodhi. 
Food and dharma are both dharma-nature, Buddha- 
nature, and suchness. 


Dögen continues, “They [dharma and food] are 
named the same and their significance is the same, so 
it is said that they are the same. A sutra says, Named 
the same and significance the same, each and every 
one is the same, consistent with nothing extra.” This 
means that when we receive this body and mind and 
the things we encounter in our daily lives as self, we 
are connected with all beings in the whole universe. 
This whole universe is one reality. We should receive 
the rituals of meals and universe with the same 
attitude. 


Dögen quotes Mazu (Baso), “If the dharma realm 
is established, everything is entirely dharma realm.” 
“Dharma realm” ¡is a translation of dharmadhatu, 
this dharma universe. This whole universe is dharma 
universe; there is nothing extra. Everything ¡is entirely 
the dharma world; nothing is outside it. He continues, 
“lf suchness ¡is established, everything ¡is entirely 
suchness.” lfÍ we see this whole reality as suchness, 
everything is entirely suchness. There is nothing that 
is not suchness. Within delusion there is suchness as 
delusion. The fact that we are deluded is reality. 


248 


Pháp là bỗ-đề, và thực phẩm cũng là bồ-đề. Thực 
phẩm và pháp cả hai đều là pháp tánh, Phật tánh, và 
chân như. 


Đạo Nguyên nói tiếp, “Pháp và thức ăn tên gọi 
như nhau và ý nghĩa như nhau vì thế cả hai đều bình 
đăng. Kinh có dạy, 'Gọi tên như nhau và ý nghĩa như 
nhau, mỗi mỗi đều bình đẳng, nhất quán và không dư 
thừaˆ. Có nghĩa khi chúng ta nhận thân và tâm này và 
sự việc gặp phải trong đời sống hằng ngày như chính 
mình, chúng ta sẽ thân thiết với muôn loài trong toàn 
thể vũ trụ. Toàn thê vũ trụ là một thực tại. Chúng ta 
nên thọ nhận nghi thức thọ trai và vũ trụ với thái độ 
bình đẳng. 


Đạo Nguyên trích từ Mã Tổ, “Nếu lập pháp 
giới, thảy đều là pháp giới.” “Pháp giới” dịch từ 
dharmadhaiu, vũ trụ pháp. Toàn thê vũ trụ này là vũ 
trụ pháp; không có gì dư thừa. Mỗi sự vật hoàn toàn là 
pháp giới; không một vật ra ngoài pháp giới. Ngài nói 
tiếp: “Nếu lập chân như, thảy đều là chân như.” Nếu 
chúng ta nhìn toàn bộ thực tại là chân như, tất cả hoàn 
toàn là chân như. Không có vật nào mà không phải 
chân như. Trong mê vọng có chân như là mê vọng. Sự 
kiện chúng ta lầm lẫn lại là thực tại. 


249 


When we see delusion as delusion, delusion is 
part of reality and there ¡is nothing to be eliminated, 
nothing to be negated. We should accept everything 
as the Buddhas life. 


Mazu continues, “lf the principle ¡is established, 
everything is entirelythe principle,” and “Ifphenomena 
are established, all dharmas are entirely phenomena.” 
These two concepts, principle and phenomena, or ri 
and /ï, are important in the “Merging of Difference and 
Unity,” the title of a text by Shitou discussed below. 
Ri means reality as a whole regardless of differences 
among individuals. A hand has five fingers. lÍ we see 
it as one hand it is actually one thing. We cannot 
separate it into parts. But we can also see it as five 
fingers, each with a different shape, function, and 
name. So rí refers to the entire totality of a being, 
and so does /¡. There is nothing that is half-and-half. 
Ri means all of this one hand, and so does /ï, the five 
fingers. When we see this as one hand, there are no 
separate fingers. When we see it as five fingers, there 
is no single hand. This is the way we see reality. We 
call principles “absolute” and phenomena “relative.” 
The absolute and relative ways of seeing things are 
reality at work. 


250 


Khi chúng ta thấy mê vọng là mê vọng, mê vọng 
sẽ là một phần của thực tại và không có điều gì bị loại 
trừ, không có vật gì bị phủ nhận. Chúng ta nên chấp 
nhận mọi sự vật như là Phật mạng. 


Mã Tổ dạy tiếp: “Nếu lập lý thì tất cả đều là lý,” 
và “Nếu lập sự, tất cả đều là sự.” Hai ý niệm này, lý 
và sự, đều quan trọng trong “Tham Đồng Khế” của 
Thạch Đầu sẽ thảo luận sau đây. Lý có nghĩa thực tại 
như là toàn thê không kế những sai khác trong cá thê. 
Bàn tay có năm ngón. Nếu chúng ta nhìn là một bàn 
tay thì đúng là một vật. Chúng ta không thê phân tách 
thành nhiều phần. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy 
là năm ngón tay, mỗi ngón hình dáng, công dụng và 
tên gọi khác nhau. Vì thế lý liên hệ đến toàn thể của 
một sinh vật, và sự cũng vậy. Không có nửa này nửa 
nọ. Lý có nghĩa toàn thể một bàn tay, và sự cũng vậy, 
là năm ngón tay. Khi chúng ta nhìn là một bàn tay 
thì không có những ngón tay riêng biệt. Khi chúng 
ta nhìn là năm ngón tay thì không có bàn tay. Đây là 
cách chúng ta nhìn thực tại. Chúng ta gọi lý là “tuyệt 
đối” và sự là “tương đối”. Thể cách nhìn sự vật tuyệt 
đối và tương đối là thực tại đang vận hành. 


251 


Dögen Zenji continues, “Therefore, this “same' 
is not the sameness of parity or equality, but the 
sameness of awakening to the true sameness.” 
“Awakening to the true sameness” is a translation of 
the phrase anuttarä-samydksambodhi. A common 
Chinese translation of this phrase is shötögaku. Shö 
correct,” or “absolute”; fø means 


 (ứ 


means “true, 
“sameness” or “equality”; and gaku ¡is “awakening.” 
This “sameness” is a difficult concept. We cannot use 
the word “equality” here because Dögen Zenji said, 
“Therefore this “same' is not the sameness of parity 
or equality.” This is not a matter of comparing two 
things and finding them to be the same or equal, as 
in one hand and five fingers. This is one thing with 
two names. Food and dharma really are the same 
thing. This sameness, Dögen says, is sameness 
within anuttarä-samyaksambodhi. Samydak means 
equality,” or “identity.” This sameness 


/ (ứ 


“sameness, 
is nota matter of comparison: good versus bad food, 
or like versusd islike. This sameness means that we 
should encounter each thing as an absolute reality, as 
a whole, as the Buddha. When I drink water, water is 
the Buddha. This means that this water is connected 
with all beings. Someone brings a glass of water for 
me. The water came from a river or lake, and before 
that from the sky. 


2592 


Đạo Nguyên nói tiếp: “Vì thế “như” không phải 
là như thị của đồng đăng hoặc bình đăng, nhưng là 
cái “như” của giác ngộ chân như.” “Giác ngộ chân 
như” dịch từ chữ vô thượng chánh đăng chánh giác. 
Hoa ngữ dịch là Chánh giác. Shố (Chánh) có nghĩa 
“chân”, “đúng,” hoặc “tuyệt đối”; £ð có nghĩa “đồng” 
hoặc “bình đăng”; và øa&u là “giác.” “Tính như thị” 
là một khái niệm khó hiểu. Chúng ta không thê dùng 
từ “bình đắng” ở đây bởi vì Đạo Nguyên bảo: “Vì 
thế “như” không phải là như thị của đồng đăng hoặc 
bình đẳng.” Đây không phải vấn đề so sánh hai vật 
và tìm thấy giống hoặc bằng nhau, như trong một 
bàn tay và năm ngón tay. Đây là một vật mang hai 
tên. Thức ăn và pháp thực ra là một vật. Tính như thị 
này, Đạo Nguyên cho là tính như thị trong vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Søyak (tam-miệu) nghĩa là 
“như,” “bình đăng,” hoặc “đồng nhất.” Tính như thị 
này không phải vẫn đề so sánh thức ăn ngon đối với 
dở, ưa đối với ghét. Tính như thị này có nghĩa chúng 
ta nên đối diện sự vật là thực tại tuyệt đối, là toàn thê, 
là Phật. Khi tôi uống nước, nước là Phật, có nghĩa 
nước tương giao với mọi chúng sinh. Có người mang 
cho tôi ly nước. Nước lấy từ sông ngòi hoặc ao hồ và 
trước đó từ bầu trời. 


253 


The water in the sky came from the ocean. 
Everything really is connected. This interpenetrating, 
connected reality ¡is the Buddha, and we are part of 
it. There is no separation between myself and the 
water. The water becomes part of me when [ drink 
it. This glass, this body and mind, and the water are 
all Buddha. When we see them as Buddha we are 
part of the whole universe. When we see them as 
separate entities, each of them and each of us is a 
small, individual thing or ego. 


Dögen Zenji goes on to say, “Awakening to the 
true sameness is the ultimate identity [of all the 
suchnesses] from beginning to end.” Awakening to 
the true sameness means accepting all beings as our 
own life, as the Buddha”s life. A quote from the Lotus 
Sutra helps explain the meaning of the following: “The 
suchness of the ultimate identity from beginning to 
end is the genuine form of all dharmas [the reality of all 
beings], which only a Buddha together with a Buddha 
can exhaustively penetrate.” In the second chapter 
of the Lotus Sutra the Buddha said, “Concerning the 
prime, rare, hard-to-understand dharmas, which the 
Buddha has perfected, only a Buddha and a Buddha 
can exhaust their reality, namely, the suchness of the 
dharmas.” 


254 


Nước trên trời có từ biển cả. Mọi sự vật đều có 
tương giao với nhau. Sự tương duyên này, thực tại 
tương tác là Phật, và chúng ta là một thành phần trong 
đó. Không có sự phân chia giữa chính tôi và nước. 
Nước trở thành một phần trong tôi khi tôi uống nước. 
Chiếc ly này, thân này và tâm này, và nước, tất cả 
đều là Phật. Khi nhìn tất cả là Phật thì chúng ta là 
một phần trong toàn thể vũ trụ. Khi chúng ta nhìn là 
những thực thể tách biệt, mỗi một vật trong đó và mỗi 
một chúng ta sẽ là vật nhỏ hẹp, cá thể hoặc bản ngã. 


Đạo Nguyên tiếp tục: “Giác ngộ chân như là sự 
đồng nhất cứu cánh [của tất cả như như] từ thủy đến 
chung.” Giác ngộ chân như có nghĩa chấp nhận tất cả 
muôn loài như là sự sống của chính mình, như sự sống 
của Phật. Một đoạn trích từ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
giúp giải thích ý nghĩa như sau: “Chân như của cứu 
cánh đồng nhất từ thủy đến chung là chân tướng của 
các pháp [thực tại của chúng sinh], duy chỉ có Phật 
với Phật mới có thể thấu triệt.” Trong phẩm thứ hai 
của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật dạy răng, “Về các 
pháp khó hiểu, ít có, xuất cách, mà Phật trọn nên đó, 
duy chỉ có Phật với Phật mới có thê thấu tột thực tại, 
đó là chân như (tướng chân thật) của các pháp.” 


25S 


“The suchness of the dharmas” in the Lotus 
Sutra and “the genuine form of all dharmas” ¡in 
“Fushukuhanpö” are the same word. The reality of all 
beings can be understood or seen only by Buddhas. 


The sutra continues by listing the ten suchnesses: 
“The suchness of their marks (form), the suchness of 
their nature, the suchness of their substance (body), 
the suchness of their powers (energy), the suchness 
of their functions, the suchness of their causes, the 
suchness of their conditions, the suchness of their 
effects, the suchness of their retributions, and the 
absolute identity of their beginning and end.” 


“Ultimate identity from beginning to end” is 
another translation for the ending of this quote. In 
Japanese the phrase is nyoze honmatsu kukyö tö. Hon 
(beginning) and matsu (end) refer to the nine points 
of reality: form, nature, body, energy, function, cause, 
condition (secondary cause), effect, and retribution. 
Each being has its own unique form, nature, body, 
energy, and function. For example, this glass has 
a form, round and transparent. This being has a 
nature as a glass and as a body that is different from 
other glasses. The Japanese word translated here as 
“body” is sometimes translated as “substance” or 
“embodiment,” but “body” is better. Each being has its 
Oown power and energy. Even this glass has chemical, 
potential, kinetic, and nuclear energy. 


256 


“Chân như của các pháp” trong Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa và “chân tướng của các pháp” trong “Bài 
Pháp Thọ Trai” (Fushukuhanpo) đồng nghĩa. Thực tại 
của chúng sinh chỉ chư Phật mới hiểu hoặc thấy. 


Kinh tiếp tục đưa ra danh sách mười thể chân 
như: “tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực 
như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, 
quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy.” 


“Trước sau rốt ráo như vậy” là cách dịch khác 
trong phần kết của đoạn trích này. Ở Nhật cụm từ 
đọc là „#yoze honmafsu kukyo to. Hon (bản) và mafsu 
(mạt) liên hệ đến chín điểm thực tại: tướng, tánh, thể, 
lực, tác, nhân, duyên (nhân thứ yếu), quả, và nghiệp 
báo. Mỗi sinh mạng có riêng tướng, tánh, thể, lực, và 
tác. Ví dụ, chiếc ly này có hình tướng là tròn và trong. 
Tánh của ly là thủy tính và thân tướng khác với những 
cái ly khác. Chữ Nhật được dịch ở đây là “ thể hoặc 
thân” thỉnh thoảng dịch là “thê chất” hay “hiện thân,” 
nhưng chữ “thân” nghe được hơn. Mỗi sinh mạng có 
sức mạnh và năng lượng riêng. Ngay cả chiếc ly cũng 
có năng lượng về hóa học, tiềm năng, động lực và 
nguyên tử. 


257 


Essentially there is no difference between energy 
and being. “Being” is nothing other than various forms 
of energy in certain conditions. The function of this 
glass is to contain liquid. Each being has a different 
combination of these five characteristics: a different 
form, nature, body, energy, and function. Each being 
has a cause and a secondary cause as its conditions. 
“Secondary cause” refers to the way this glass was 
made. Someone works with materials to form glass 
into this shape. That person is a secondary cause. In 
addition to the person who makes the glass there is 
electricity, water, and raw materials. The person who 
makes the glass eats food, which is also a secondary 
cause of this glass. Everything ¡is connected with 
everything else. Each being has causes, secondary 
causes, and effects. This being has effects because of 
its function. Because this glass functions to contain 
water, | can drink the water. That is an effect of this 
being we call a glass. 


The last of the nine points ¡is “retribution.” 
This could also be translated as “secondary effect.” 
Because this glass can contain the water, it allows me 
to drink the water, and the water can become part of 
my body, which enables me to continue to talk. That“s 
a secondary effect. 


258 


Không có sự khác biệt thiết yếu giữa năng lượng 
và sinh vật. “Sự sống” không gì khác hơn là tướng 
trạng khác nhau của năng lượng trong điều kiện nào 
đó. Tác dụng của chiếc ly là chứa đựng chất lỏng. 
Mỗi sinh vật có sự kết hợp khác nhau về năm tính 
chất khác nhau: tướng, tánh, thể, lực và tác. Mỗi sinh 
vật có chánh nhân và phụ nhân là duyên. “Duyên” là 
cách thức tạo ra cái ly. Có người dùng vật liệu để tạo 
thành cái ly theo hình dạng này. Người đó là duyên. 
Ngoài nhân vật tạo thành cái ly còn có điện, nước, 
và nguyên liệu thô. Người tạo ra cái ly phải ăn uống, 
thực phẩm cũng là duyên của cái ly. Mỗi sự vật đều có 
tương giao với nhau. Mỗi sinh vật có nhân, duyên, và 
quả báo. Vật này mang quả báo vì do tác dụng. Vì tác 
dụng của ly là chứa nước, tôi có thể uống nước được. 
Đó là quả báo của vật mà chúng ta gọi là cái ly. 


Điểm cuối cùng trong chín điểm là “quả báo”. 
Đây cũng có thể được dịch là “quả thứ yếu”. Bởi vì 
cái ly có thể chứa nước nên cho phép chúng ta uống 
nước, và nước có thê là một thành phần của thân thê 
tôi, giúp tôi tiếp tục nói chuyện. Đó là quả thứ yếu. 


259 


The first five suchnesses describe the unique 
characteristics of each being, each dharma; and the 
next four are the interconnections between beings 
throughout time and space. A secondary cause is the 
relationship between this being and its function and 
other beings within space at the present momernt. 
Secondary effect is the connection with other beings 
in the future within time. 


Each thing also has itsown unique characteristics. 
In this sense, it is independent. This glass is different 
from all other glasses. All beings, including this body 
and mind, have unique characteristics, and yet we 
are interconnected. We live together with each other. 
All beings have two aspects: independence and 
connectedness. This is the same concept as seeing 
one hand or five fingers. 


The tenth suchness, “absolute identity of their 
beginning and end,” means that the other nine—from 
the first, form, up to the ninth, retribution—are one. 
Within this one being, all are included. The universal 
interconnection within Indra's net is manifested in 
this one being, in each and every being. It's really 
hard to comprehend this reality of our life, the way 
we live with both individuality (independence) and 
connection (interdependence) at the same time. 


260 


Năm chân như đầu tiên mô tả những tính chất cá 
biệt của mỗi sinh vật, mỗi pháp; và bốn loại kế tiếp 
là tương duyên giữa những sinh vật qua thời gian và 
không gian. Duyên là sự liên hệ giữa sinh vật này và 
tác dụng của nó cùng với những sinh vật khác trong 
không gian tại thời điểm này. Quả báo thứ yếu là sự 
tương giao với những sinh vật khác trong tương lai 
vào thời điểm nào đó. 

Mỗi vật cũng có những tính chất riêng biệt, nghĩa 
là tính độc lập. Chiếc ly này khác với tất cả những ly 
khác. Tất cả sinh vật, gồm thân tâm này, có những cá 
tính riêng, tuy nhiên chúng ta tương giao với nhau. 
Chúng ta cùng nhau chung sống. Tất cả sinh vật có 
hai khía cạnh: độc lập và tương giao. Đây là cùng một 
khái niệm nhìn một bàn tay hoặc năm ngón tay. 


Chân như thứ mười, “trước sau rốt ráo như vậy 
(nhất tính tuyệt đối),” có nghĩa chín loại kia— đầu tiên 
là tướng cho đến thứ chín, nghiệp báo—là một. Nhất 
tính này trùm khắp tất cả. Tính trùng trùng duyên khởi 
trong mạng lưới Phạm Võng hiện hành trong nhất 
tính, trong mỗi một vật. Thật khó lĩnh hội thực tại đời 
sống, thái độ chúng ta sống cả hai phương diện cá biệt 
(độc lập) và tương giao (tương duyên) cùng một lúc. 


261 


I have to take responsibility for whatever I do 
because | am I, not you or another person. And yet 
my personal action influences the entire world. 


Without this being, there are no other beings. 
This ¡is called wondrous dharma or true dharma. We 
cannot grasp it with our concepts, and yet, as a reality, 
its right in front of us. lt means: This is one, this is 
Shohaku Okumura; and yet, at the same time: This is 
not Shohaku Okumuưra, this is not an individual. When 
w euse the principles of logic we avoid contradiction, 
and so we cannot see reality as a whole. We see only 
one side of reality, either the individuality of all beings 
or their identity. When we think about ourselves and 
the reality of our lives, we cannot see think about 
ourselves and the reality of our lives, we cannot see 
both aspects at once. Sometimes we see five fingers: 
l am not you, and you are not me. But at the same 
time, this is one hand and there is no separation. 
lf we think logically, its contradictory. lf we can set 
our logic aside, we can see reality as it is, five fingers 
and one hand at the same time. That“s the reality of 
the network of interdependent origination. And so, 
getting back to Dögen“s text, we should accept food as 
a part of this reality. There is no separation between 
the person eating and the food eaten. Both are part 
of this wondrous dharma. 


262 


Tôi phải chịu trách nhiệm những việc tôi làm vì 
tôi là tôi, không phải ông hoặc ai khác. Tuy nhiên hành 
động cá nhân của tôi ảnh hưởng lên toàn thế giới. 

Ngoài sự hiện hữu này, không có những hiện 
hữu nào khác. Đây được gọi là pháp vi diệu hoặc 
chân pháp. Chúng ta không thê lĩnh hội bằng tri thức, 
nhưng vì là thực tại nên pháp đang hiện hữu ngay 
trước mặt ta. Nghĩa là: Đây là một, đây là Shohaku 
Okumura, nhưng đồng thời: Đây không phải là 
Shohaku Okumura, đây không phải một cá thể. Khi 
sử dụng nguyên tắc lý luận chúng ta tránh mâu thuẫn 
và vì thế chúng ta không thể thấy thực tại như một 
toàn thể. Chúng ta chỉ nhìn một bên của thực tại, dù 
là cá tính hay là nhất tính của tất cả chúng sinh. Khi 
nghĩ về mình và thực tại đời sống, chúng ta không thể 
thấy cả hai khía cạnh một lượt. Đôi khi chúng ta thấy 
năm ngón tay: tôi không phải là bạn, và bạn không 
phải là tôi. Nhưng đồng thời, đây là bàn tay và không 
có sự tách biệt. Nếu chúng ta nghĩ một cách lôgíc 
thì lại mâu thuẫn. Nếu để lôgíc qua một bên, chúng 
ta có thê thấy thực tại như đang là, năm ngón tay và 
một bản tay cùng một lúc. Đó là thực tại của mạng 
lưới duyên khởi. Và vì thế, trở lại bài của ngài Đạo 
Nguyên, chúng ta nên chấp nhận thức ăn là một phần 
của thực tại. Không có sự tách biệt giữa người ăn và 
thức ăn. Cả hai là thành phần của pháp vi diệu. 


263 


Dögen Zenji continues, “Therefore, food ¡is the 
dharma of all dharmas, which only a Buddha together 
with a Buddha can exhaustively penetrate.” The phrase 
“only a Buddha together with a Buddha” means that 
no human being can penetrate this dharma. By human 
beings Dögen means individuals. When we see this 
total reality, we are Buddha. The words “l see” are 
not really adequate because they imply a separation 
between the person who sees and the reality which 
is seen. Because we are born, live, and die within the 
network, we can only see the network from inside. 
We cannot be an objective observer from the outside. 
“Accept” is a better word than “see.” We should accept 
this reality and make it manifest through our practice. 
When we accept food and dharma in this way, Dögen 
Zenji says, “Just at such a time, there are the genuine 
marks, nature, substance, power, functions, causes, 
and conditions.” He lists seven of the ten suchnesses 
described in the Lotus Sutrd. l think the other three— 
effects, retributions, and absolute identity—should 
be included. All of them are manifested within the 
one action of eating. 


He concludes, “For this reason, dharma is itself 
food; food is itself dharma. 


26% 


Đạo Nguyên tiếp tục, “Vì thế, thức ăn là pháp 
của tất cả các pháp, mà chỉ một Phật với một Phật 
mới có thê thấu triệt.” Cụm từ “chỉ một Phật với một 
Phật” có nghĩa không một người phàm tình nào có 
thể thấu suốt pháp này. Những người phàm tình theo 
Đạo Nguyên là những cá thể. Khi chúng ta nhìn toàn 
thê thực tại, chúng ta là Phật. Những chữ “tôi thấy” 
không hăn đúng bởi vì ám chỉ sự tách biệt giữa người 
thấy và thực tại bị thấy. Bởi vì chúng ta sinh ra, sống, 
và qua đời trong một mạng lưới, nên chỉ nhìn thấy 
mạng lưới từ bên trong. Chúng ta không thể là chủ 
thể quan sát từ bên ngoài. “Chấp nhận” là chữ đúng 
hơn là “thấy.” Chúng ta nên chấp nhận thực tại và làm 
sao hiện hành qua sự tu tập của mình. Khi chấp nhận 
thức ăn và pháp theo cách trên, Đạo Nguyên nói, “Chỉ 
tại thời điểm như thế, sẽ có những tướng, tánh, thể, 
lực, tác, nhân, và duyên chân thật.” Ngài đưa ra danh 
sách bảy trong mười chân như mô tả trong Kinh Pháp 
Hoa. Tôi nghĩ ba chân như kia—quả, nghiệp báo, và 
nhất tính tuyệt đối (trước sau rốt ráo như vậy)—nên 
gộp chung. Tắt cả đều hiện hành trong hành động duy 
nhất là ăn. 


Ngài kết luận, “Vì lý do này, pháp tự là thức ăn; 
thức ăn tự là pháp. 


265 


This dharma is what ¡is received and used by 
all Buddhas in the past and future.” In this context 
“dharma” means reality itself. This reality is accepted 
and used by all Buddhas in the past and future. He said, 
“This food is the fulfillment that is the joy of dharma 
and the delight of meditation.” This joy of dharma and 
delight of meditation ¡is part of the verse we chant 
before informal meals. We say, “As we take food and 
drink, we vow with all beings to rejoice in zazen, being 
filled with delight in the dharma (Nydku onjiki ji tõgan 
shujö, zennetsu ijiki, höki jiman).” When we eat, we 
should be happy. This happiness is the enjoyment 
of dharma. We consider the taste of food to be the 
taste of dharma. When we receive or eat a meal, we 
shouldn't grasp the taste. Usually when we eat, we 
encounter our food with our desires. These desires 
are the cause of delusion or samsara. The Buddha 
and Dögen Zenji teach us to become free from the 
desires caused by objects. This is Dögen“s teaching of 
shinjin datsuraku (dropping off body and mind). Our 
joy when we receive food is not the fulfillment of our 
desire. lt is the joy of dharma and zazen. l think this 


is the most essential teaching about food and eating. 


266 


Pháp này là vật thực tất cả chư Phật trong thời 
quá khứ và vị lai thọ dụng.” Trong ngữ cảnh này 
“pháp” tự mang ý nghĩa thực tại. Thực tại này được 
tất cả chư Phật quá khứ và vị lai thọ dụng. Ngài nói, 
“Khi thọ thực lấy vui thiền định và pháp hỷ đầy đủ 
làm thức ăn.” Niềm vui của pháp và thiền định là một 
phần trong bài kệ chúng ta tụng trước khi thọ trai. 
Chúng ta tụng: “Khi thọ thực, nguyện cho chúng sinh 
lây vui thiền định và pháp hỷ đầy đủ làm thức ăn.” 
Khi ăn, chúng ta nên hoan hỷ. Hoan hỷ này là pháp 
hỷ. Chúng ta xem việc nếm thức ăn là nếm pháp vị. 
Khi thọ nhận hoặc thọ thực, chúng ta không nên dính 
mắc vào mùi vị. Thường khi ăn, chúng ta nhận thức 
ăn với ham muốn. Những ham muốn này là nhân của 
vô minh hoặc luân hồi. Đức Phật và Đạo Nguyên dạy 
chúng ta thoát khỏi tham dục do sự vật gây tạo. Đây 
là lời giảng của Đạo Nguyên về thân tâm thoát lạc. 
Niềm vui của chúng ta khi thọ nhận thức ăn không 
phải thỏa mãn tham dục. Đó là pháp hỷ và thiền lạc. 
Tôi nghĩ đây là lời giáo huấn thiết yếu nhất về thực 


phâm và ăn uông. 


When we can see this reality that Dögen Zenji 
describes in “Fushukuhanpo,” not only eating but 


everything we do becomes our spiritual practice. 


Ludwig Feuerbach, a nineteenth-century German 
philosopher, once said, “^We are what we eat.” In fact, 
we are not only what we eat, but what we see, hear, 
think, and do. When we accept everything that we 
encounter as it is, and accept all things and beings as 
ourselves, that is jijuyu zammai—samadhi that is self- 
receiving and self-employing. The most important 
thing taught by Dögen Zenji is to accept this body and 
mind and everything we encounter as our life. Then 
the self and the entire dharma world become one 
seamless reality. We should accept and use everything 
we encounter as samadhi, not as a kind of business. 
Our life as a whole is samadhi. This means that each 
and every thing we do in our daily lives becomes a 


manifestation of our zazen. 


* 


268 


Khi chúng ta có thể nhận biết thực tại mà Đạo 
Nguyên mô tả trong “Bài Pháp Thọ Trai” thì không chỉ 


việc ăn mà bất cứ việc gì đang làm đều trở thành tu tập. 


Ludwig Feuerbach, một triết gia người Đức vào 
thế kỷ mười chín, đã từng nói, “Ta như thế nảo là do 
thực phẩm ta ăn.” Thực ra, không chỉ trở thành như 
thế nào do những gì mình tiêu thụ, nhưng những gì 
mình thấy, nghe, nghĩ, và làm. Khi chấp nhận mọi 
sự vật và chúng sinh trước mắt như đang là, và chấp 
nhận mọi sự vật và chúng sinh là chính mình, đó là Tự 
chủ Tam-muội—Tự thọ dụng Tam-muội. Điều quan 
trọng nhất Đạo Nguyên dạy là chấp nhận thân và tâm 
này và mỗi sự vật chúng ta gặp phải như là cuộc đời 
mình. Và rồi tự ngã và toàn thể pháp giới trở thành 
thực tại sẽ nối liền không còn khoảng cách. Chúng ta 
nên chấp nhận tất cả sự vật gặp gỡ như là tam-muội 
(chánh định) chứ không là một loại công việc. Cuộc 
đời chúng ta toàn bộ là tam-muội, nghĩa là mỗi việc 
chúng ta làm trong đời sống hăng ngày đều là hiện 
hành của thiền tập. 


269 


MỤC LỤC 


#%œ& 


1. SÓNG THEO LỜI NGUYỆN: BÓN LỜI NGUYỆN 


@87-52183i1-2Wt2T00Đ.rð8ờỷ.77ÐẺnẺ0Ẻ0 0 ẽ n6 7 
2. TĨNH NGỘ SỰ BẤT TOÀN: KỆ SÁM HÔI......... 125 
3. NƯƠNG TỰA RÓT RÁO: BÀI KỆ TAM TỰ QUY Y 
`... .......... 159 
4. VUN TRÔNG PHƯỚC ĐIÈÊN: BÀI TỤNG PHÁP Y. 
`. ga sa. .ố....... 209 
5. CHU KỲ TIẾP NÓI CỦA CÚNG DƯỜNG: CÚNG 
9/87.7°19/9)16e ẼẺ 1. "mẽ... 235 


